— 


PHỐT-TRIỂN NUỘI TRỒNG 
THUỷ SẲN 
BỀN VỮNG 


sŠ.. #.~> 


| I \ Í I 
: ? tp: : ) 


_ LA. 


NHÀ XUẤT BẢN 
NÔNG NGHIỆP 


- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
BỘ THỦY SẢN 


Lo 


PHÁT TRIẾN NUÔI TRỒNG 
THỦY SẢN BỀN VỮNG 
GÓP PHẦN XÓA -ĐÓI GIẢM NGHÈO 


Chiến lược và biện pháp triển khai 


HÀ NỘI, 2001 


MỤC LỤC 


Ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng 

Quyết định của Bộ trưởng Bộ thủy sản về việc phê duyệt Chiến 

lược Phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững góp phần xóa đói 

giảm nghèo 

Tóm tắt nội dung 

Cơ sở luận chứng 

Giải nghĩa các từ viết tắt 

Phần 1: Chiến lược SAPA - Là Chiến lược xóa đói nghèo thông 

qua nuôi trồng thủy sản 

1.1. Tổng hợp tình hình và phân tích hiện trạng 

1.1.1. Bối cảnh khu vực và toàn cầu 

1.1.2. Bối cảnh phát triển của Việt Nam 

1.1.3. Hiện trạng đói nghèo 

1.1.4. Chính sách của Chính phủ và thể chế tổ chức trong xóa đói 
nghèo 

1.1.5. Những dẫn chứng về xóa đói giảm nghèo nhờ nuôi trồng thủy 
sản 

1.1.6. Những thách thức trong việc xây dựng Chiến lược nuôi trồng 
thủy sản cho người nghèo 

1.2. Chiến lược “Phát triển Nuôi trồng Thủy sản Bền vững Góp 

phần Xóa đói Giảm nghèo” (SAPA) 

1.2.1. Mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể và các nội dung của 
Chiến lược SAPA 

1.2.2. Phương pháp tiếp cận của Chiến lược SAPA 

1.2.3. Các nhóm đối tượng và các khu vực ưu tiên 

1.2.4. Phối kết hợp với các chương trình xóa đói giảm nghèo khác 

1.2.5. Đáp ứng nhu cầu của người nghèo 


Phần 2: Triển khai Chiến lược SAPA 

2.1. Tổ chức triển khai chiến lược - SAPA 

2.2. Khung Lôgic của Chiến lược SAPA và kế hoạch hoạt động giai 
đoạn 2001- 2005 ' 

2.2.1. Khung Lôgic của Chiến lược SAPA 

2.2.2. Lịch hoạt động năm 2001 

2.2.3. Nhu cầu kinh phí để triển khai Chiến lược SAPA 


CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Số: 321/CP- NN Sm=m=————- 
V⁄v: Chiến lược phát triển 
nuôi trồng thủy sản góp 
phần xóa đói giảm nghèo 


Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2001 


Kính gửi: - Bộ Thủy Sản 
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
- Bộ Lao động, Thương binh và Xã Hội 


Xét đề nghị của Bộ Thủy sản về Chiến lược phát triển nuôi 
trồng thủy sản bền vững góp phần xóa đói giảm nghèo (tờ trình 
số 694/TT- TS ngày 26 tháng 3 năm 2001), ý kiến các Bộ: Kế 
hoạch và Đầu tư (công văn số 2145 BKII/NN ngày 10 tháng 4 
năm 2001); Lao động, Thương binh và Xã hội (công văn số 
940/LĐÐXH- XĐGN ngày 11 tháng 4 năm 2001), Thủ tướng 
Chính phủ có ý kiến như sau: 


Giao Bộ trưởng Bộ Thủy sản xem xét, phê duyệt và tổ chức 
thực hiện Chiến lược và các dự án hoạt động cụ thể; chủ trì và 
phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trong quá trình thực hiện 
để đạt mục tiêu của Chiến lược có hiệu quả và tránh chồng chéo 
các chương trình. l 


Nơi nhận: Si z P 3 
KT. Thủ tướng chính phủ 

- Như trên 6e P 

- Thủ tướng, PTT Nguyên Công Tạn, Phó thủ tướng 

- Các Bộ: Tài chính, Ngoại giao, 

Nông nghiệp và PINT, 

- VPCP, BTCN, PCN Nguyên Côn : l 

Sự, b È nạ ký: Nguyên Công Tạn 


- Các Vụ: QHỌT, KTTH, TH, 
- Lưu NN @), VT. 


BỘ THỦY SẲẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
;„—==. _ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


Số: 657/2001/QĐ- BTS 
Hà Nội. ngày 22 tháng 8 năm 2001 


QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THỦY SẢN 
V/v: Phê duyệt Chiến lược Phát triển nuôi trồng thủy sản 
bền vững góp phần xóa đói giảm nghèo 


BỘ TRƯỞNG BỘ THỦY SẢN 


Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 21 tháng 6 năm 1994 của 
Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tố chức bộ máy của Bộ 
Thủy sản; 

Căn cứ Quyết định số 224/1999/QĐÐ- TTg ngày 8 tháng 12 
năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương tình 
Phát triển nuôi trồng thủy sản thời kỳ 1999- 2010; 

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn 
số 321/CP- NN ngày 23 tháng 4 năm 2001 của Chính phủ về 
Chiến lược Phát triển nuôi trồng thủy sản góp phần xóa đói giảm 
nghèo; 

Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Nghề cá, 

QƯYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Phê duyệt Chiến lược Phát triển nuôi trồng thủy sản 
bên vững góp phần xóa đói giảm nghèo, gọi tất là Chiến lược 
SAPA (4 chữ cái đầu của các từ tiếng Anh: Sustainable Aquaculture 
for Poverty Alleviation) với các nội dung tại phụ lục kèm theo. 

l 


Điều 2. Giao cho Ban chỉ đạo Chương trình Phát triển nuôi 
trồng thủy sản thực hiện chiến lược này. 


Điều 3. Các ông: Trưởng ban chỉ đạo thực hiện Chương trình 
Phát triển nuôi trồng thủy sản, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng 
các Vụ, Cục, Viện, Chánh thanh tra và các đơn vị có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 


E HDD Bộ trưởng bộ thủy sản 
- Như điều 3: ' 

- PTT Nguyên Công Tạn (để b/c) 

- VP Chính phú; 

- Lãnh đạo Bộ TS; Đá ký: Tạ Quang Ngọc 


- Các bộ: KH&ĐT; Tài chính; 
NN&PTNT; LĐ- TBXH, Ngoại giao; 
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc 1W; 
- Các Sở Thủy sản; NN&PTNT (Có 
quản lý thủy sản); 

- Lưu VT. 


PHỤ LỤC 
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỀN NUÔI TRỔNG THỦY SẢN BỀN VỮNG 
GÓP PHẦN XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO (CHIẾN LƯỢC SAPA) 
(Kèm theo Quyết định số 657/2001/QĐ- BTS ngày 22 tháng 8 năm 
2001 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản về việc phê duyệt Chiến lược Phái 
triển nuôi trồng thủy sản bền vững góp phần xóa đói giảm nghèo) 


I. MỤC TIÊU CỦA CHIẾN LƯỢC 


1. Mục tiêu tổng quát 


Góp phần xóa đói giảm nghèo thông qua phát triển nuôi 
trồng thủy sản và quản lý bền vững nguồn lợi thủy sản. 
° 


2. Mục tiêu cụ thể của Chiến lược 


Thông qua phát triển nuôi trồng thủy sản cải thiện thu nhập 
và mức sống của người nghèo và các cộng đồng dân cư có kinh 
tế bấp bênh dễ gặp rủi ro. 


H. CÁC NỘI DUNG CỦA CHIẾN LƯỢC SAPA 


1. Củng cố và nâng cao năng lực tổ chức, đặc biệt ở cấp địa 
phương và cộng đồng để nắm được và đáp ứng tốt hơn các nhu 
cầu về cuộc sống của người nghèo, của các cộng đồng hiện có 
cuộc sống bấp bênh mà sinh kế của họ có thể cải thiện dựa vào 
nuôi trồng thủy sản. 


2. Nâng cao mức độ tiếp cận của người nghèo với cơ sở vật 
chất, thông tin, tín dụng, dịch vụ khuyến ngư và thị trường . 


3. Cải thiện trao đổi thông tin giữa các cơ quan và các cấp 
liên quan trong và ngoài Ngành Thủy sản thông qua: nâng cao 
nhận thức, chia sẻ kinh nghiệm, lập mạng lưới, điều phối, hợp 
tác trong ngành/liên ngành và các nhà tài trợ; giới thiệu phương 
pháp tham gia cộng đồng trong lập kế hoạch, triển khai, giám sát 
và đánh giá; thông báo các chính sách phái triển. 

4. Phát triển và tiếp nhận công nghệ nuôi thủy hải sản an 
toàn về môi trường, ít rủi ro, đầu tư thấp. Xây dựng và phổ biến 
kinh nghiệm quản lý phù hợp. 


HI. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI CỦA CHIẾN LƯỢC SAPA 


1. Dân nghèo nông thôn, những nơi có các cơ hội khác nhau 
và việc cải thiện thu nhập có thể dựa vào nuôi trồng thủy sản. 

2. Các cộng đồng có cuộc sống bấp bênh, dễ bị rủi ro ở các 
vùng miền núi phía bắc, miền trung, vùng bắc Trung Bộ và đồng 
bằng sông Cửu Long. 

—3. Các cơ quan địa phương, Trung ương và khu vực; các cán 
bộ khuyến ngư của các cơ quan Nhà nước và các cộng tác viên 
khuyến ngư; các tổ chức tài chính tín dụng, dịch vụ; các nhà dịch 
vụ cung cấp thiết bị, vật tư... 


IV. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN, GIẢI PHÁP 
CHỦ YẾU ĐỂ THỤC HIỆN CHIẾN LƯỢC 


1. Phương pháp tiếp cận, giải pháp trong xây dựng nãng lực 


a) Nhà nước có sự hỗ trợ quốc tế đầu tư kinh phí mở các 
lớp đào tạo ngắn ngày để bồi dưỡng cán bộ địa phương về năng 


9 


lực phân tích đánh giá thu nhập, nhu cầu của ngư dân nghèo, 
trên cơ sở đó có thể xây dựng và triển khai các dự án điểm. 

b) Chính quyên địa phương các cấp đặc biệt nơi có tiềm 
năng sử dụng nuôi trồng thủy sản để xóa đói giảm nghèo, phối 
hợp với Ban chỉ đạo thực hiện Chiến lược, lựa chọn nhân sự được 
đào tạo tham gia vào quá trình hình thành và triển khai các dự án 
điểm. 


2. Phương pháp tiếp cận, giải pháp trong việc sử dụng tài 
nguyên, đầu tư hạ tầng, tín dụng, dịch vụ khuyến ngư và 
các chế độ ưu tiên khác 


a) Chiến lược SAPA dựa vào các chính sách, cơ chế hiện 
hành của Chính phủ, của các tổ chức tài trợ đề xuất các phương 
án cụ thể nhằm giúp người nghèo được tiếp cận tốt hơn với các 
nguồn tài nguyên đất, nước, hạ tầng cơ sở thủy sản, các dịch vụ 
tín dụng, khuyến ngư và các chế độ ưu tiên khác. 


b) Trước mắt, chiến lược SAPA được xem là một bộ phận 
của Chương trình phát triển nuôi trồng thủy sản thời kỳ 1999- 
2010, của Chiến lược mục tiêu Quốc gia "Xóa đói giảm nghèo” 
và tuân thủ các cơ chế, chủ trương, chính sách hiện hành của các 
chương trình và chiến lược này cũng như cơ chế chính sách được 
nêu trong các nghị định, quyết định của Chính phủ trong lĩnh 
vực thủy sản. 


3. Phương pháp tiếp cận, giải pháp trong lĩnh vực thông tin 


a) Chiến lược có mạng lưới trong phạm vị các đơn vị, tổ 
chức, cá nhân, trong nước cũng như trong khu vực, đang triền 


10 


khai hoặc có liên quan tới các hoạt động xóa đói giảm nghèo 
thuộc lĩnh vực nuôi trồng thủy sản để trao đổi thông tin, kinh 
nghiệm quản lý và trong việc điều phối tài trợ,kinh phí. 


b) Chiến lược SAPA có trách nhiệm giới thiệu rộng rãi 
những kinh nghiệm, mô hình nuôi trồng thủy sản an toàn; đầu tư 
thấp nhằm giúp dân nghèo những cơ hội cải thiện cuộc sống nhờ 
ứng dụng các công nghệ đó vào hoạt động nuôi trồng thủy sản. 


4. Phương pháp tiếp cận, giải pháp trong lĩnh vực khoa học 
công nghệ 


a) Chiến lược SAPA sẽ đóng góp vào việc phát triển các 
công nghệ nuôi trồng thủy sản an toàn về môi trường, ít rủi ro, 
đầu tư thấp cũng như hình thành kinh nghiệm quản lý phù hợp 
cho người nghèo, đóng góp trong việc phòng chống dịch bệnh 
nuôi trồng thủy sản và sản xuất con giống vật nuôi phục vụ 
người nghèo theo điều kiện từng địa bàn, khu vực. 


b) Đối với nguồn lợi tự nhiên ở các mặt nước ngọt, mặn, lợ, 
Chiến lược SAPA sẽ trợ piúp để xây dựng và triển khai phương 
pháp đồng quản lý nhằm ổn định thu nhập cho người nghèo có 
cuộc sống phụ thuộc vào nguồn lợi này. 


Y. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 


1. Nguyên tắc chỉ đạo 


a) Phát triển nuôi trồng thủy sản ở các xã nghèo trước hết 
phải dựa trên cơ sở phát huy nội lực của từng hộ gia đình và sự 
giúp đỡ của cộng đồng, đồng thời có sự hỗ trợ tích cực của Nhà 
nước để khai thác nguồn lực tại chỗ về các tiềm năng đất đai, 
mật nước, lao động và các điều kiện tự nhiên trong từng xã và 
trong mỗi khu vực, góp phần tích cực trong việc tạo ra bước 
chuyển biến mới về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 


l1 


b) Nhà nước tạo môi trường pháp lý và các chính sách phù 
hợp thúc đẩy sự phát triển bên vững nuôi trồng thủy sản, ưu tiên 
đầu tư vốn ngân sách và các nguồn vốn khác, kể cả nguồn vốn 
viện trợ của các nước, các tổ chức quốc tế đầu tư cho các xã 
nghèo. 


c) Chiến lược được thực hiện thống nhất từ Trung ương đến 
địa phương. Các địa phương phải đóng vai trò chủ yếu {TODg 
việc triển khai các dự án trong khuôn khổ Chiến lược, phát huy 
nội lực và sử dụng có hiệu quả kinh phí từ mọi nguồn để hỗ trợ 
sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nhằm không ngừng nâng cao đời 
sống vật chất, tỉnh thần cho người nghèo. 


2. Nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện Chiến lược 


Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình Phát triển nuôi trồng 
thủy sản được thành lập tại Quyết định số 155/2001 /QĐÐ- BTS 
ngày 20 tháng Ø2 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản chỉ đạo 
triển khai chiến lược này với các nhiệm vụ sau đây: 

a) Hướng dẫn địa phương khảo sát, đánh giá nhu cầu của 
người nghèo, xây dựng dự án. 

b) Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc các Bộ, 
ngành Trung ương, địa phương, các đối tác trong, ngoài nước để 
giúp đỡ, hướng dẫn địa phương trong việc thực hiện Chiến lược. 
Nghiên cứu đề xuất để sửa đổi, bố sung các chính sách, cơ chế 
nhằm triển khai có kết quả các mục tiêu của Chiến lược. 

c) Tiến hành sơ kết, tổng kết hàng năm để đúc rút kinh 
nghiệm, điển hình, tìm các giải pháp và xây dựng kế hoạch cho 
năm sau. 

d) Cụ thể hóa Chiến lược thành các dự án cụ thể tại các địa 
bàn gắn với chương trình phát triển thủy sản của tỉnh, thành phố, 
tham mưu cho chính quyền các cấp huy động nhân lực và SƯ 


12 


phối hợp của các tổ chức xã hội nghề nghiệp trong và ngoài 
ngành đảm bảo các dự án được thực hiện đúng tiến độ và có hiệu 
quả, khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp trong ngành thủy 
sản tiếp nhận lao động, giải quyết việc làm cho dân nghèo. 

d) Có tránh nhiệm báo cáo với Bộ trưởng để phối hợp với 
các Bộ, ngành liên quan,có giải pháp về vốn và phối hợp theo kế - 
hoạch hàng năm trình Bộ trưởng quyết định để quản lý và đầu tư 
theo các hoạt động của Chiến lược. 


BỘ THỦY SẢN 


TÓM TẮÁT NỘI DUÑG 


Chính phủ Việt Nam và các nhà tài trợ đều cho rằng nuôi 
trồng và quản lý hữu hiệu nguồn lợi thủy sản có thể hỗ trợ trực 
tiếp và đáng kể đối với hoạt động xóa đói giảm nghèo của Việt 
Nam. Nhưng vấn đề chính là ở chỗ, trên cơ sở hiểu biết về sinh 
kế, làm sao để các hỗ trợ đó có lợi nhất cho những cộng đồng 
nghèo có cuộc sống phụ thuộc hoàn toàn hoặc có thể hưởng lợi 
từ nguồn lợi thủy sản. Để giải quyết vấn đề đó, Bộ Thủy sản đã 
hình thành Chiến lược “Phát triển Nuôi trồng Thủy sản! Bền 
vững góp phần Xóa đối Giảm nghèo ”- SAPA, gọi tắt là Chiến 
lược SAPA. 


Chiến lược SAPA cho rằng cần phải nâng cao nhận thức và 
tăng cường trao đổi thông tin về vai trò của nuôi trồng và 
nguồn lợi thủy sản để ổn định cuộc sống của dân nghèo ở Việt 
Nam, để hiểu biết tốt hơn về phương pháp tham gia cộng đồng, 
để nâng cao năng lực tổ chức hỗ trợ người nghèo. Chiến lược 
SAPA cũng thừa nhận sự cần thiết phải tìm các biện pháp để 
xóa đi sự cách biệt giữa một bên là nhu cầu của nông /ngư dân 
và bên kia là năng lực dịch vụ của các tổ chức khuyến ngư. 
Đồng thời, Chiến lược đánh giá cao về sự tham gia một cách 
rộng rãi của những tác nhân liên đới, các cơ quan hữu quan 
trong vấn đề quản lý nguồn lợi thủy sản và giải quyết những bất 
cập liên quan tới vấn đề tiếp cận thị trường và dịch vụ tài chính 
cho người nghèo. 


1 A* $ kì + - kả ` n‹ ^ 2 kh . .~ 
Nuôi trồng thủy sản trong ván bản này được hiểu rộng hơn ở cả hai ngphiã 
nuôi trồng và quản lý nguồn lợi 


l4 


Để giải quyết những vấn để trên, Chiến lược SAPA được 
hình thành, nhằm góp phần cùng Chiến lược Mục tiêu Quốc gia 
“ Xóa đói Giảm nghèo” triển khai hoạt động xóa đói nghèo cho 
một bộ phận nhân dân có cuộc sống phụ thuộc vào nuôi trồng và 
nguồn lợi thủy sản. Chiến lược SAPA có mục tiêu cụ thể, đó là: 
Cải thiện sinh kế của người nghèo và người dân có cuộc sống dễ 
bị tổn thương, thông qua nuôi trồng thủy sản. Chiến lược có bốn 
nội dung: (1) Cũng cố năng lực tổ chức đặc biệt cấp địa phương 
và cộng đồng để hiểu biết và đáp ứng các nhu cầu sinh kế của 
dân nghèo, dễ bị tổn hại, những người có cuộc sống phụ thuộc 
hoàn toàn hoặc có thể hưởng lợi từ nguồn lợi thủy sản; (2) Nâng 
cao mức độ tiếp cận của người nghèo với hạ tầng cơ sở, vật tư 
thiết bị, thông tin, tín dụng, khuyến ngư và thị trường; (3) Cải 
thiện trao đổi thông tin giữa các tác nhân liên đới ? thông qua 
việc nâng cao nhận thức, lập mạng lưới, điều phối các hoạt động 
của các nhà tài trợ, mở rộng quy mô đào tạo học tập để trao đổi 
kinh nghiệm thông tin, phát triển phương pháp giám sát và đánh 
giá cũng như xây dựng các chính sách phát triển; và (4) Phát 
triển công nghệ nuôi thủy hải sản an toàn, ít rủi ro, đầu tư thấp. 


Đối tượng của Chiến lược SAPA là dân nghèo ở các vùng 
nông thôn, những vùng có khả năng phát triển nuôi trồng thủy 
sản góp phần đa dạng và cải thiện các sinh kế. Chiến lược sẽ 
dành mối quan tâm đặc biệt cho nhóm người có cuộc sống bấp 
bênh, dễ bị tổn hại, thường gặp rủi ro. Về mặt địa lý, Chiến lược 
đặt mối quan tâm đầu tiên cho vùng núi phía bắc, vùng cao 


°'Tất cả các cấp trong và ngoài ngành Thủy sản 


nguyên Trung Bộ, các tỉnh bắc Trung Bộ và đồng bằng sông Mê 
Kông. Ngoài ra, Chiến lược sẽ thiết lập mối quan hệ mật thiết 
, với tất cả các cơ quan có nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo ở các cấp 
huyện, tỉnh, trung ương cũng như các tổ chức khu VỰC, các cơ 
quan, tổ chức tài trợ quốc tế. 


Chiến lược SAPA là một quá trình liên tục, vì vậy những 
kinh nghiệm, hiểu biết sẽ được nhân lên nhờ các phân tích đánh 
giá về sinh kế và thực hiện các dự án điểm ở địa phương. Chiến 

-lược SAPA là một phân hoạt động của Bộ Thủy sản và Ban chỉ 
đạo triển khai sẽ điều hành chung các hoạt động phát triển, còn 
Nhóm hỗ trợ triển khai sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các hoạt 
động của Chiến lược. Chiến lược này được xem là một phần lồng 
ghép trong các nội dung của Chiến lược Mục tiêu Quốc gia “Xóa 
đói giảm nghèo“. 


CƠ SỞ LUẬN CHỨNG 


Các nghị quyết của các kỳ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 
VI, VHI, IX và chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
Cộng sản Việt Nam đã khẳng định rằng "song song với việc phát 
triển và tăng trưởng kinh tế, Việt Nam cần phải tập trung các nỗ 
lực cho các hoạt động Xóa Đói Giảm Nghèo"”. Trên cơ sở các 
nghị quyết đó, Bộ Lao Động Thương Binh Xã hội (LĐTBXH) đã, 
xây dựng Chương trình Quốc gia “Xóa đói Giảm nghèo (HEPR)”. 
Chương trình này đã được Việt Nam và quốc tế đánh giá là một 
mô hình thành công trong hoạt động xóa đói nghèo. Hơn 10 năm 
qua, nhiều chính sách, nhiều thay đổi cơ chế, tổ chức, các 
chương trình, dự án đã được hình thành nhằm thúc đẩy sự phát 


l6 


triển nông nghiệp và nông thôn, xây đựng các hệ thống thủy lợi, 
tăng cường chính sách tín dụng, hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm, và 
nói chung là cải thiện mức sống cho nhân dân, đặc biệt cho dân 
nghèo nông thôn. 


Chiến lược mục tiêu Quốc gia “Xóa đói Giảm nghèo” trong 
giai đoạn 2001- 2010 là sự kế thừa và mở rộng nội dung của 
chương trình “Xóa đói Giảm nghèo” trước đây, đồng thời bổ 
sung các chính sách mới để khuyến khích việc chuyển giao các 
công nghệ phù hợp, tăng cường và đa dạng các nguồn đầu tư, 
giảm thiểu các tác động rủi ro đối với người nghèo. Bộ LĐTBXH 
có trách nhiệm điều phối quan hệ liên bộ, còn các bộ ngành liên 
quan sẽ xây dựng các chính sách, cơ chế chuyên ngành và chỉ 
đạo các cấp triển khai. 

Trong thập niên qua, Bộ Thủy sản chưa có vai trò đáng kể 
trong chương trình Xóa Đối Giảm Nghèo (HI:PR), vì Bộ Thủy 
sản tập trung cao độ cho phát triển nuôi trồng thủy sản thương 
phẩm. Gần đây, sau các cuộc thảo luận giữa các chuyên gia của 
Bộ Thủy sản với chuyên gia của các cơ quan hữu quan, và với sự 
hỗ trợ tích cực của Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư, của cơ quan Phát 
triển Hải ngoại Nauy (NORAD), Bộ Thủy sản đã tổ chức hội 
nghị: Xác định Quy mô và Phạm vi của Chiến lược “' Phát triển 
Nuôi trồng Thủy sản Bên vững Góp phần Xóa đói Giảm nghèo- 
SAPA”, tại Hà nội trong ba ngày 23- 25 tháng 5 năm 2000. 
Tham dự hội nghị có trên 100 đại biểu, là đại diện cho các bộ: 
Thủy sản, Kế Hoạch và Đầu Tư (KH&ĐT), LĐTBXH, Nông ` 
nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT), cũng như đại diện 
của các tỉnh, các tổ chức xã hội, các tổ chức quốc tế và các tổ 


17 


chức tài trợ. Cơ quan Phát triển Hải ngoại của Nauy (NORAD), 
của Vương quốc Anh (DFID) và mạng lưới các Trung tâm Nuôi 
trồng Thủy sản châu Á (NACA), Học viện Công nghệ châu Á 
CAIT) là những cơ quan đóng vai trò quan trọng trong toàn bộ 
quá trình chuẩn bị. Ngoài ra, đại điện của nhiều tổ chức quốc tế 
khác như, Cơ quan Phát triển Hải ngoại Đan Mạch (DANIDA), 
Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế của Úc (ACIAR), 
Chương trình Phát triển của Liên Hợp quốc (UNDP), Tổ chức 
Nông lương của Liên Hợp quốc (FAO), Ngân hàng Thế giới 
(WB), Ngân hàng Phát triển Á châu (ADB), và một số Đại sứ 
quán của các nước cũng tham dự hội nghị. Hội nghị đã xem xét 
vai trò của phát triển nuôi trồng thủy sản (nuôi nước ngọt, lợ, 
mặn) trong xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam, xem xết các thông 
tin hiện có về tình trạng sinh kế của dân nghèo, đặc biệt là các 
cộng đồng nuôi và khai thác thủy sản, xác định chiến lược sử 
dụng hữu hiệu nuôi trồng thủy sản cho xóa đói giảm nghèo, 
đồng thời đề xuất phương án đối thoại giữa các tổ chức tham gia 
vào hoạt động xóa đói nghèo thông qua phát triển nuôi trồng 
thủy sản. Hội nghị cũng chuẩn bị kế hoạch hành động cho giai 
đoạn sau hội nghị. 


Hội nghị cũng đã xác định một số vấn đề then chốt cần giải 
quyết,.như : phải xây dựng các phương pháp tiếp cận mới đối với 
đói nghèo để hiểu biết tốt hơn về các hoạt động sinh sống của 
người nghèo. Trên cơ sở đó, xác định các nhu cầu cần phải tác 
động, nhằm cải thiện những yếu kém về'kỹ thuật nuôi trồng thủy 
sản của nông dân; nâng cao năng lực của các cơ quan các cấp; 
cải thiện hạ tầng cơ sở; và tăng cường sự hợp tác giữa các cơ 


18 


quan tham gia triển khai và trợ giúp hoạt động xóa đói nghèo 
trong lĩnh vực Nuôi trồng Thủy sản (biên bản của hội nghị: Xác 
định quy mô và phạm vi của Chiến lược “Phát triển Nuôi trồng 
Thủy sản Bền vững Góp phần Xóa đói Giảm nghèo” 20003). Hội 
nghị cũng thống nhất để ra chương trình hành động nhằm phân 
tích thông tin hiện có về hiện trạng đói nghèo và nguồn lợi thủy 
sản ở Việt Nam, trên cơ sở đó, xác định các khu vực địa lý, nơi 
có các hộ nghèo có thể được hưởng lợi hoặc sẽ được hưởng lợi 
nhờ cải thiện quản lý nguồn lợi thủy sản. Phân tích này sẽ cho 
phép hiểu biết tốt hơn về sinh kế của dân nghèo, giúp cho việc 
hình thành Chiến lược SAPA phù hợp hơn. Chương trình hành 
động cũng đề ra nhiệm vụ hoàn thành văn bản Chiến lược SAPA 
và trình Văn phòng Chính phủ xem xét, sau đó chuyển tới Bộ 
Lao Động Thương Binh Xã Hội nghiên cứu để hỗ trợ về vấn đề 
kinh phí. 


Hội nghị đề nghị Bộ Thủy sản lập nhóm công tác gồm 8 
thành viên, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của ông Thứ trưởng để 
giúp Bộ hình thành văn bản Chiến lược SAPA. Các thành viên 
của nhóm Công tác là đại diện của : Bộ Thủy sản, Viện Nghiên 
cứu Nuôi trồng Thủy sản 1 (RIA- 1), Viện Nghiên cứu Nuôi 
trồng Thủy sản 2, Đại học Thủy sản Nha Trang, Đại học Cần 
thơ, NORAD, DFID, NACA và chương trình Phát triển mở rộng 
Nuôi trồng Thủy sản của AIT (SIDA). Ngoài ra, nhóm công tác 
dự phòng bao gồm 12 thành viên từ các tổ chức và các cơ quan 


3 Bộ Thủy sản (2001), Biên bản của hội nghị: Xác định quy mô và phạm v1 
của Chiến lược “Phát triển Nuôi trồng Thủy sản Bên vững Góp phần Xóa đói 
Giảm nghèo” 23- 25 Tháng 5 nam 2000, Hà Nội, Việt Nam. 


19 


khác nhau, cũng được hình thành nhằm giúp đỡ nhóm Công tác 
hoàn thành nhiệm vụ. Thành viên của nhóm công tác dự phòng 
là đại diện của: Bộ Thủy sản, Bộ LĐTBXH, Bộ NN&PTNT, 
Viện 1, DANIDA, FAO, NORAD, ACIAR. Những kết quả đánh 
giá nguồn lợi thủy sản và hiện trạng nghèo đói (do DEID tài LrỢ 
nghiên cứu từ tháng 6 tới tháng 9 năm 2000) cũng như thông tin 
VỀ các dự án tài trợ cho ngành Thủy sản và các thông tin về nuôi 
trồng thủy sản và đói nghèo (do FAO xây dựng) đã được thông 
báo cho nhóm Công tác. 


Tháng 9 năm 2000, Bộ Thủy sản đã tổ chức cuộc họp xem 
xét tiến độ triển khai công việc của nhóm công tác và thẩm định 
văn bản Chiến lược SAPA. Nội dung chiến lược SAPA lại được 
sửa chữa hiệu chỉnh trên cơ sở các thảo luận và các góp ý của 
cuộc họp nói trên. Văn bản chiến lược nối về sự hợp lý của nuôi 
trồng thủy sản trong xóa đói glảm nghèo, cũng như mô tả quá 
trình tham gia cộng đồng và các nguyên tắc sẽ được tuân thủ 
trong giai đoạn triển khai chiến lược. Văn bản cũng đề ra chương 
trình hành động tiếp theo để từng bước triển khai Chiến lược. 
Vấn đề tổ chức triển khai, mối quan hệ đối tác với các dự án và 
các nhà tài trợ, cũng như nhu cầu của Bộ Thủy sản trong phối kết 
hợp chặt chẽ với các Bộ LĐTBXH, Hội Phụ nữ Việt Nam, Bộ 
NN&PTTNT cũng đã được nêu bổ sung trong văn bản này. 


Văn bản Chiến lược SAPA được phân thành hai phần: 


Phần 1: Chiến lược SAPA. Phần này chủ yếu nói về chiến 
lược xóa đói giảm nghèo của ngành thông qua muôi trồng thủy 
sản và phương thức phối kết hợp với Chiến lược Mục tiêu Quốc 


20 


gia “ Xóa đói Giảm nghèo”. đẻ có thể triển khai ngay từ năm 
2001. 

Phần 2: Triển khai Chiến lược SAPA. Phần này đề cập tới 
những trợ giúp cho Bộ Thủy sản để triển khai Chiến lược. Trong 
phần này nêu cả những thông tin về quá trình triển khai, cơ cấu 
tổ chức và các hoạt động cần thiết trong 5 năm tới kể từ 2001, 
tương ứng với pha đầu của Chiến lược Mục tiêu Quốc gia “Xóa 
đói giảm nghèo”. 


21 


GIẢI NGHĨA CÁC TỪ VIẾT TẮÁT 


ACIAR 

ADB 

AIT 

Bộ KHCN&MT 
Bô KH&ĐT 
Bộ LĐTBXH 
Bộ NN&PTNT 
DANIDA 
DFID 

FAO 

GDP 

HEPR 

IDRC 

|SU 

NACA 
NORAD 
OXFAM 

PWG 


RIA No.1, No.2, No.3 
SAPA 


l 


SC 

SIDA 

Sở KHCN&MT 
Sở LĐTBXH 
Sở NN&PTNT 
SPS 

UNDP 

VND 

VSO 

WB 


22 


Trung tâm nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế của Úc 
Ngân hàng phát triển châu Á 

Học viện công nghệ châu Á 

Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

Bộ Lao động, Thương binh, Xã hội 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

Cơ quan phát triển Hải ngoai Vương quốc Đan Mạch 
Vụ Hợp tác Phát triển Quốc tế, Vương quốc Anh 

Tổ chức Nông lương của Liên Hợp Quốc 

Tổng sản phẩm quốc nội 

Chiến lược Mục tiêu Quốc gia Xóa đói Giảm nghèo 
Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc tế (Canada) 
Nhóm Hỗ trợ Triển khai 

Mạng lưới các Trung tâm Nuôi trồng Thủy sản châu Á 
Tổ chức Phát triển Hải ngoại Vương quốc Na Uy 
Tổ chức phi Chính phủ quốc tế 

Nhóm Nghiên cứu về về tình hình Đói nghèo (Ngân 
hàng Thế giới) 

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1,2,3 

“Phát triển Nuôi trồng Thủy sản Bền vững Góp phần 
Xóa đói Giảm nghèo” 

Ban Chỉ đạo Triển khai Chiến lược SAPA 

Tổ chức Phát triển của Vương quốc Thụy Điển 

Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường 

Sở Lao động, Thương binh, Xã hội 

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

Chương trình Hỗ trợ ngành Thủy sản 

Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc 

Đồng 

Tổ chức dịch vụ tình nguyện quốc tế 

Ngân hàng Thế giới 


Phần ÏI 


CHIẾN LƯỢC SAPA - LÀ CHIẾN LƯỢC 
XÓA ĐÓI NGHÈO THÔNG QUA 
NUÔI TRỔNG THỦY SẢN 


1.1. TỔNG HỢP TÌNH HÌNH VÀ PHÂN TÍCH HIỆN 
TRẠNG 


1.1.1. Bối cảnh khu vực và toàn cầu 


Chiến lược “Phát triển Nuôi trồng Thủy sản Bên vững Góp 
phần Xóa đói Giảm nghèo” (SAPA) sẽ góp phần giải quyết một 
vấn đề xã hội bức xúc mang tính toàn cầu, khu vực và quốc gia - 
đó là vấn đề nghèo đói và cải thiện sinh kế của dân nghèo nông 
thôn. Chiến lược SAPA, đồng thời cũng làm rõ thêm vai trò của 
nuôi trồng và quản lý nguồn lợi thủy sản trong việc ổn định cuộc 
sống của dân nghèo. Cá và nguồn lợi thủy sản cung cấp lượng 
đạm động vật quan trọng trong khẩu phần än và là nguồn thu 
nhập chính của nhiều gia đình nông thôn. Nuôi trồng thủy sản 
còn tạo ra công ăn việc làm chính hoặc phụ cho nhiều nông hộ. 
Kinh nghiệm thu được trong thập kỷ qua ở Việt Nam cho thấy: 
phát triển nuôi trồng thủy sản có thể tạo ra những đóng góp đáng 
kể trong việc cải thiện cuộc sống và xóa đói giảm nghèo, tạo ra 
những tác động đặc biệt, đồng thời lại là một bộ phận của phát 
triển nông thôn. 


23 


Tâm quan trọng của nuôi trồng thủy sản đối với phát triển 
nông thôn đã được nhấn mạnh tronp cuộc lHiội nghị Quốc tế 
“Nuôi trồng Thủy sản Thiên niên kỷ thứ ba“ do EAO/NACA tổ 
chức. Hội nghị đã ra tuyên bố Băng-Cốc và đề ra Chiến lược 
Phát triển Nuôi trồng Thủy sản giai đoạn sau 2000, trong đó phì 
nhận rằng: 


“Nuôi trồng thủy sản phải được xem là một hợp phần của 
phát triển nông thôn, góp phần ổn định cuộc sống của một bộ 
phận dân nghèo trong cộng đồng, kích thích phát triển nguồn 
nhân lực và góp phần cải thiện phúc lợi xã hôi; 


Nuôi trồng thủy sản có thể là tiền đề phù hợp trong việc cải 
thiện sinh kế, trong lập kế hoạch sử dụng nguồn lợi, tài nguyên 
và góp phần cải thiện môi trường 


Hội nghị “ Nuôi trồng Thủy sản Thiên niên kỷ thứ ba” cũng 
nhấn mạnh rằng để nâng cao vai trò của nuôi trồng thủy sản đối 
với phát triển nông thôn và xóa đói nghèo, các Chiến lược phải 
lấy dân làm trung tâm (gốc) cho mọi kế hoạch và phát triển. Mặt 
khác, các Chiến lược khác lại phải gắn kết nuôi trồng thủy sản 
với các chương trình phát triển nông thôn. Hướng Chiến lược 
như vậy đã được thể hiện trong nhiều sáng kiến của các nước 
thuộc khu vực châu Á, chẳng hạn như, Chương trình STREAM1*, 


* STREAM (Hỗ trợ cho quản lý nguồn lợi trong khu vực) đây là chương trình 
khu vực được hình thành nhằm xây dựng nàng lực hiểu biết về sinh kế của 
dân nghèo, những người có cuộc sống phụ thuộc vào nguồn lợi thủy sản, xây 
dựng mối liên kết giữa các đối tác để tăng cường liên lạc trao đối và học tập 
kinh nghiệm cũng như trợ giúp cho các nhà làm chính sách, thể hiện nguyện 
vọng của người nghèo. Những đối tác của SFREAM bao gồm NACA, DFID, 
FAO và VSO, 


24 


Chương trình “Phát triển mở rộng nuôi trồng thủy sản” của AIT, 
và các chương trình khác. 

Việt Nam đã có nhiều kinh nghiệm thành công trong việc sử 
dụng nuôi trồng thủy sản giúp xóa đói giảm nghèo. Chiến lược 
SAPA được xây dựng để nâng cao tác động tích cực của nuôi 
trồng thủy sản đối với xóa đói giảm nghèo và phát triển nông 
thôn. Đồng thời, Chiến lược này cũng để cập tới khả năng sử 
dụng các cơ hội liên kết, học hỏi và ứng dụng các kinh nghiệm, 
sáng kiến và các Chiến lược của các nước trong khu vực và toàn 
cầu trong điều kiện của Việt Nam. 


1.1.2. Bối cảnh phát triển của Việt Nam 


Từ khi tiến hành cải cách kinh tế vào đầu những năm 80, đến 
nay, Việt Nam đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong tăng 
trưởng và phát triển kinh tế. Kể từ năm 1988, sản phẩm quốc nội 
(GDP) hàng năm tăng khá mạnh từ 8,O tới 1O%, (số liệu thu thập 
của Nhóm điều tra đói nghèo năm 2000), đưa Việt Nam thành 
một trong mười nước có nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế 
giới. Lĩnh vực công nghiệp có tốc độ phát triển nhanh nhất 
(13,/năm), cùng lúc, ngành nông nghiệp với trình độ tổ chức 
tốt, đã đạt mức tăng trưởng hàng năm là 4,5%, trong suốt giai 
đoạn 1992- 1998. Đây quả thực là thành tựu to lớn của việc giao 
quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, tự do hoá thương mại. 
Hiện nay, Việt Nam là nước xuất khẩu gạo đứng hàng thứ hai 
trên thế giới, sau Thái Lan, tổng sản lượng gạo xuất khẩu trong 
năm 1998 là 3,8 triệu tấn. 


23 


Sự thành công trong lĩnh vực nông nghiệp đã mang lại cho 
các gia đình nông dân sự cải thiện cơ bản trong thu nhập, đạt mức 
tăng trưởng tới 6] %. trong vòng 5 năm từ năm 1993 tới năm 1998, 
trong đó, tỷ lệ đóng góp của nông nghiệp vào tổng thu nhập của 
nông thôn đạt tới 47%.. Tuy vậy, hiện nay người nông dân đã nhận 
ra rằng, sự gia tăng sản lượng lúa gạo nhờ việc mở rộng diện tích 
canh tác và ứng dụng các công nghệ mới đã đạt đến giới hạn khả 
thi. Điều đó cộng với tính bất ổn của thị trường gạo quốc tế, buộc 
người dân phải tìm những phương thức canh tác phù hợp hơn, cụ 
thể là đa dạng hơn hình thức canh tác nông nghiệp. Phân tích kỹ 
về đóng góp của các hoạt động nông nghiệp khác nhau cho thấy 
“có sự đa dạng hoá rất lớn ngoài canh tác lúa gạo". Mặc dù, tổng 
thu nhập thực tế trong giai đoạn này từ canh tác lúa gạo chỉ tăng 
được 21%, nhưng gia tăng thu nhập từ chăn nuôi gia súc, thủy sản 
đã đạt tới 53%, từ canh tác các loại cây lương thực khác 55%, từ 
các loại cây công nghiệp (mía, bông, đậu) tới 66%. và từ trồng các 
cây lâu năm (cao su, cà phê, chè) tới 127%. 


Lượng cá khai thác tự nhiên và cá nuôi cung cấp tới 40 %, 
khẩu phần đạm cho nhân dân Việt Nam. Mức tiêu thụ thủy sản 
bình quân đầu người đã tăng lên từ 11,8 kg trong năm 1993 tới 
13,5 kg trong năm 1995 và ước tính đạt tới 15,0 kg vào năm 
2000. Trong mấy năm gần đây (1994- 1997), đóng góp sản 
phẩm thủy sản (kể cả nuôi trồng) cho GDP khoảng 3%. Ngành 
Thủy sản đã đạt tốc độ phát triển nhanh, cụ thể, sản lượng năm: 
1990 chi mới là 890.590 tấn, tới năm 200G” sản lượng đã nâng 
lên tới 1.969.100 tấn. Mặc dầu, tiềm năng khai thác hải sản bị 
giới hạn (mức khai thác cho phép 1,5 triệu tấn), sản lượng nuôi 


” Bộ Thủy sắn, (2000), Báo cáo về tình hình phát triển Thủy sản và các hoạt 
động của CPG kể từ lần họp CPG thứ 2. Bộ Thủy sản, Hà Nội, Việt Nam 6 tr. 


26 


trồng thủy sản đã đạt tới 727.140 tấn trong năm 2000. Theo tài 
liệu thống kê gần đây, có khoảng hơn 3,4 triệu người tham gia 
vào các hoạt động của nghề cá. Trong số đó có khoảng 600.000 
lao động tham gia vào nuôi trồng thủy sản. Tuy sản lượng nuôi 
trồng có sự tăng trưởng vượt bậc, trong một số trường hợp, cơ 
hội cho người nghèo tham gia vào các hoạt động nuôi trồng vẫn 
còn bị hạn chế. Có những dẫn chứng cho thấy, do trình độ thâm 
canh không đồng đều trong các hệ thống canh tác, đặc biệt trong 
nghề nuôi tôm, nên các cơ hội sản xuất thường tập trung vào một 
số nông hộ có kiến thức và có đầu tư ”. Mặc dầu Chính phủ 
khẳng định rằng có khoảng 1,8 triệu ha diện tích mặt nước phù 
hợp cho nuôi trồng thủy sản, nhưng trong các vực nước (nội địa 
cũng như ven biển), nguồn lợi thủy sản đang bị đe dọa do môi 
trường bị suy giảm, do khai thác quá mức và do thiếu kinh 
nghiệm quản lý một cách thực tiễn”. 

Trong hoàn cảnh, khả năng tiếp cận của người nghèo với các 
dịch vụ xã hội bị giới hạn, tính đa dạng các hệ thống canh tác 
nông nghiệp chưa cao, và nguy cơ suy giảm môi trường lớn, thì 
việc tập trung nỗ lực để nâng cao hiệu quả và sử dụng bền vững 
nguồn lợi thủy sản trở nên vô cùng phù hợp với yêu cầu của 
người nghèo. 


° DFID (2000), Đói nghèo và Nguồn lợi Thủy sản ở Việt Nam: đánh giá vai 
trò và tiểm năng quản lý nguồn lợi thủy sản trong sinh kế người nghèo, DFID, 
Băng cốc, Thái Lan, 36 tr. 

OXFAM (1999) Trà vinh, đánh giá đói nghèo bằng phương pháp cộng đồng. 
OXFAM- GB, phối hợp với tỉnh Trà vinh, Ngân hàng Thế giới và DFID, Hà 
Nội, Việt Nam, 60 tr. 

7 Báo cáo của DEID (2000); MOFI/UNDP (1999) Hướng về tương lai: đánh 
giá chung về đất nước. UNDP, Hà Nội, Việt Nam, 124 tr 


gấ: 


1.1.3. Hiện trang đói nghèo 
1.1.3.1. Hiện trạng tổng quái và xu hướng 


Sự tăng trưởng kinh tế và đặc biệt những thành công trong 
lnh vực nông nghiệp đã có ảnh hưởng lớn tới mức độ nghèo đói 
ở Việt Nam trong thập kỷ qua. Điều này đã được khẳng định qua 
các cuộc điểu tra về mức sống của người dân trong các năm 
1993 và 1998. Các cuộc điều tra này đã thu thập số liệu từ hàng 
ngàn hộ gia đình đại diện, với hàng loạt các chủ đề bao gồm cả 
chi tiêu và thu nhập, giáo dục, sức khỏe, tỷ lệ sinh và tỷ lệ tử 
vong, di cư, nhà ở, các hoạt động nông nghiệp, các hoạt động 
kinh doanh nhỏ, tín dụng và tiết kiệm. 


Cuộc điều tra năm 1993 cho thấy: SỐ lượng dân số sống dưới 
mức nghèo đói (mức chỉ tiêu đầu người hàng năm là 1.160.000 
Đồng) chiếm khoảng 58%, đồng thời có tới 25% đân số phải 
sống dưới mức, được gọi là đói, với bình quân chỉ tiêu đầu người 
hàng năm là 750.000 Đồng. Một số chỉ tiêu xã hội khác, chẳng 
hạn như tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em — những trẻ em còi cọc 
dưới 5 tuổi - có tới 51%. Trong năm 1993, tỷ lệ trẻ em học tiểu 
học giảm 29% đối với nữ và 31% đối với nam, đó là hậu quả của 
các cải cách kinh tế được bất đầu từ cuối thập niên 80. Tỷ lệ 
phần trăm dân số nông thôn được sử dụng nước sạch và điện rất 
thấp, chỉ khoảng 17% và 48% tương ứng, và chỉ có 25% các hộ 
gia đình có vô tuyến truyền hình. 

Năm 1998 tình trạng đối nghèo được cải thiện một cách 
mạnh mẽ. Tuy vẫn còn cao, nhưng tỷ lệ đói nghèo đã giảm 
xuống còn 37% tương ứng với mức chỉ tiêu đầu người hàng năm 
là 1.790.000 Đồng hay 128 Đô la Mỹ, còn số người phải sống 


28 


dưới mức đối chỉ còn khoảng 15. (chi tiêu bình quân đầu người 
hàng năm là 1.287.000 Đồng, tương ứng 92 Đôla Mỹ). TỶ lệ trẻ 
em suy dinh dưỡng đã giảm xuống chỉ còn 34%. và số trẻ em học 
tiểu học đã tăng lên 61%, 29 % các hộ gia đình ở nông thôn đã 
có nước sạch để sinh hoạt, 77 % số hộ nông thôn được sử dụng 
điện và có tới 58 % các hộ gia đình có vô tuyến truyền hình. Các 
điểu tra về tình trạng nghèo đói được thực hiện thông qua 
phương pháp đánh giá cộng đồng tại 4 tỉnh đại diện là Lào Cai, 
Hà Tĩnh, Trà Vinh và Tp. Hồ Chí Minh đều ghi nhận rằng bản 
thân người dân nông thôn đều nhận thấy mức sống của họ đã 
được cải thiện rõ rệt. 

- Tuy vậy, từ những thống kê trên, nhóm Nghiên cứu tình hình 
Đói nghèo cũng có lời cảnh báo rằng tiểm tàng đói nghèo so với 
các tiêu chí hiện tại vẫn còn rất cao, vì còn nhiều người đang có 
cuộc sống kể sát tiêu chí đói nghèo đó. Như vậy những thành 
công trong việc giảm tỷ lệ nghèo đói ở Việt Nam vẫn còn quá 
mong manh, vì chỉ cần giảm một chút mức sống xuống do bị 
thiên tai, giảm sút chất lượng môi trường, hoặc một vài yếu tố 
kinh tế, thì các hộ gia đình trên sẽ lại bị rơi vào tình trạng tái 
nghèo đói. Hiện tượng tái nghèo như vậy đã ghi nhận được và là 
hậu quả của các đợt lụt lội ở miền Trung và ở đồng bằng sông 
Mê Kông trong năm 2000. 


1.1.3.2 Các vùng nghèo đói và đặc điểm của người nghèo 


Có tới 80%, dân số và 90%, dân nghèo sống ở các vùng nông 
thôn Việt Nam. Trong số các vùng địa lý, tình trạng nghèo đói 
trầm trọng nhất thuộc về vùng núi phía bắc và các tỉnh miền 
Trung, nơi có 59% và 52 %. dân số trong năm 1998 sống dưới 


29 


mức nghèo đói, nơi có sự chênh lệch giàu nghèo (chỉ số đo mức 
độ nghèo thông qua chỉ phí tối thiểu) là 16,8 và 19,1 lần. Ở các 
vùng ven biển, 48 % dân số dọc theo dải bắc Trung Bộ còn đang 
phải sống trong tình trạng nghèo đói, nhưng chỉ số chênh lịch 
giàu nghèo lại tương đối thấp chỉ đạt 11,8%. Tuy nhiên những 
con số thống kê về hiện trạng đói nghèo chung đối với những 
khu vực rộng lớn có thể, không hoàn toàn phản ánh rõ thực chất. 
Lấy ví dụ, ở lưu vực sông Mê Kông nơi có tỷ lệ đói nghèo khá 
thấp, chỉ khoảng 37 % nhưng số lượng người nghèo tập trung Ù 
đây lại chiếm tới 21% tổng số người nghèo đói của Việt Nam. 
Cũng tương tự như vậy, ở đồng bằng sông Mê Kông, tỷ lệ các 
gia đình được xem là “đói” là rất thấp, nhưng theo Tổng cục 
Thống kê, tổng số người nghèo có thể liệt vào “hạng đói” lại cao 
vào hàng thứ hai, và là khu vực đói nghèo lớn thứ ba trong cả 
nước, (ĐFID, 2000b). 


Bảng 1: Một số chỉ tiêu phản ánh tình hình nghèo đói ở 
những vùng địa lý khác nhau 


Đắc 
Trung Bộ 


.—— 


: Ti Miền núi 
__—= chí tiêu phía bắc 


Đồng bằng 
sông Mê Kông 


Số thóc trên 1 người (kg/ tháng) 44.38 13.41 13.37 
Số cá trên 1 người (kg/tháng) 0.4 1.11 2.44 

Số thịt trên 1 người (kg/tháng) 0.97 0.71 0.98 
Thu nhập (000 Đồng) ` 173,760 174,050 242,310 
Tiêu dùng. (000 Đồng) 149,800 137,920 194,290, 
Tỷ lệ suy dinh dưỡng (%) Nï 41,25 41,58 42,19 


30 


Thực ra, đói nghèo gắn liền với con người, chứ không phải 
các vùng (khu vực). Những người nghèo thường có trình độ học 
vấn thấp và có cuộc sống biệt lập. Mặc dù ở Việt Nam chỉ có 
khoảng 4% dân số sống tại các làng mạc cách đường giao thông 
không quá 5 km hoặc sống ở gần ven đường, nhưng trong vòng 3 
tháng/ năm họ lại không có điều kiện tiếp cận với các dịch vụ xã 
hội vì phần lớn các làng bản không có các dịch VỤ, g1aO thông cơ 
giới. Lại một dẫn chứng nữa, trong số những người không có cơ 
hội tiếp cận với các dịch vụ thì tỷ lệ cao nhất (37,5%) được tìm 
thấy ở nhóm nông hộ có mức chỉ tiêu thấp. Sự biệt lập này có 
liên quan tới hoặc bởi đặc tính của các nhóm đân tộc. Mặc dù tỷ 
lệ đói nghèo của các nhóm dân tộc đã được giảm xuống từ năm 
1993, nhưng tới nay vẫn còn khoảng 75% trong số các nhóm đó 
đang phải sống dưới mức nghèo đói. Người nghèo thường nằm 
ngoài hoặc ít có điều kiện tiếp cận với hoạt động phát triển như 
các chương trình tín dụng, cũng như thường bị loại khỏi quá 
trình hình thành các quyết định. Người nghèo cũng thường dễ bị 
tổn hại, khi có vấn đề về sức khỏe, khi có thiên tai và khi nguồn 
lợi tự nhiên suy giảm. Theo tính toán, có tới 79 % người nghèo ở 
Việt Nam là những người làm nông nghiệp. Phần lớn những 
nông hộ này có rất ít đất canh tác và con số những nông hộ kiểu 
này càng gia tăng, điển hình là ở đồng bằng sông Mê Kông, nơi 
có tới Z1 % số gia đình thiếu đất canh tác (kể cả các gia đình 
thiếu mặt nước cho nuôi trồng thủy sản hoặc sống du canh du 
cư). Sự thiếu thốn đất đai như vậy càng gia tăng tính bấp bênh 
trong cuộc sống của người nghèo, đặc biệt trong những tháng 
giáp hạt. Còn ngư dân vùng ven biển bị nghèo đói vì sự giảm sút 
đáng kể của sản lượng cá khai thác và vì phải gánh chịu nhiều 
rủi ro của bão lụt, thiên tai. 


3] 


Phụ nữ và trẻ em, những người không đất canh tác, những 
người tàn tật, những người mới nhập cư, hoặc các bệnh nhân 
của HIV- AIDS, những người thất nghiệp là những đối tượng dễ 
trở thành nghèo đói. Những gia đình nghèo đói thường là những 
gia đình thiếu lao động, đông con, những gia đình do phụ nữ 
làm chủ nhưng không có công ăn việc làm ổn định mà lại phải 
lo toan nuôi dạy con cái và gánh trách nhiệm gia đình. Những 
gia đình đông con thì mức chỉ tiêu bình quân cũng thường thấp 
nhất. Người phụ nữ thường có rất ít cơ hội tiếp cận với các dịch 
vụ xã hội và dịch vụ hỗ trợ khuyến ngư. Những phụ nữ có mức 
chi tiêu thấp thường bị mù chữ, đặc biệt lại sống ở các vùng sâu 
vùng xa. 


Nguyên nhân gây ra đói nghèo có rất nhiều và phụ thuộc vào 
các điều kiện của từng khu vực địa lý. Thí dụ, nhân dân vùng núi 
phía bắc bị nghèo đói là do phải sống biệt lập, thiếu đất canh tác 
lúa, thiếu giao thông, ít giao tiếp với xã hội, thiếu các dịch vụ xã 
hội và khuyến ngư kể cả dịch vụ y tế, giáo dục: khó khăn về thị 
trường và dịch vụ tín dụng. Những chính sách và sự hỗ trợ của 
Chính phủ gặp nhiều khó khăn khi đưa xuống cho nông dân ở 
các vùng đó. Còn nhân dân ở vùng ven biển bắc Trung Bộ lại rất 
thiếu đất canh tác nông nghiệp và nguồn lợi thủy sản, là một 
phần quan trọng trong hoạt động sống của họ thì lại bị khai thác 
quá mức. Điều kiện khí hậu ở vùng này quá khắc nghiệt, bị 
nhiều tác động của thiên tai, bão lụt. Những nguyên nhân trên đã 
làm cho đời sống của người dân trong vùng luôn bị xáo trộn và 
rất bấp bênh. : 


32 


1.1.4. Chính sách của Chính phủ và thể chế tổ chức trong 
xóa đói nghèo 
1.1.4.1. Chính sách của Chính phủ 


Do khoảng cách phát triển giữa nông thôn và thành thị ngày 
càng gia tăng trong giai đoạn chuyển dịch sang nền kinh tế thị 
trường, vì vậy công cuộc phát triển nông thôn đã được Chính phủ 
dành sự ưu tiên hàng đầu trong Chiến lược phát triển đất nước. 


Bộ Lao động, Thương binh Xã hội (LĐTBXH) ngay từ đầu 
năm 1992 đã điều hành Chương trình “ Xóa Đói Giảm Nghèo”, 
được xem là một nỗ lực lớn nhằm huy động tối đa nhân tài, vật 
lực của các ban ngành Chính phủ và của toàn dân, thông qua đó 
xây dựng và triển khai các chương trình và dự án để hỗ trợ dân 
nghèo. Một trong những tác động nổi bật nhất của Chương trình 
Quốc gia “Xóa Đói Giảm Nghèo” là chương trình 135 hỗ trợ đầu 
tư hạ tầng cơ sở trực tiếp cho các cộng đồng (1715 xã) vùng sâu 
vùng xa, biên giới và hải đảo. Chương trình này có phương pháp 
làm việc mới là chuyển thăng kinh phí tài trợ của trung ương 
xuống dự án địa phương. Trong năm đầu, trên cơ sở các ý kiến 
thống nhất gữa Uỷ ban Nhân dân Xã với nhân dân địa phương, 
Chính phủ sẽ hỗ trợ xây dựng cho một trong sáu hạng mục hạ 
tầng (đường, thủy lợi, điện, trường, trạm y tế, và nước sạch). Các 
huyện sẽ chịu trách nhiệm quản lý vốn, còn ban quản lý dự án 
gồm các thành viên là đại điện của các tổ chức ở làng bản và đại 
diện của nhân dân sẽ giám sát tiến độ triển khai. Nguyên tắc cơ 
bản của dự án là làm cho người dân có trách nhiệm với sự phát 
triển của mình, và đó chính là quá trình xây dựng dân chủ ở địa 
phương. Năm 1999 là năm đầu tiên của chương trình, các dự án 


33 


đã giải ngân được 2/3 vốn phân bổ. Như vậy chương trình đã trở 
thành .chương trình trọng điểm cho các vùng sâu vùng xa. 
Chương trình 135 được Bộ Kế hoạch và Đầu tư phân bổ kinh phí 
hàng năm, chứng tỏ Chính phủ xem đây là một chương trình vô 
cùng quan trọng. Mặc dầu, Chương trình “Xóa Đói Giảm 
Nghèo” đã có những thành tích nhất định trong việc giải quyết 
một số nguyên nhân đói nghèo, nhưng chương trình lại chưa giải 
quyết được những vấn đề to lớn khác như vấn đề sức khỏe cộng 
đồng, giáo dục đào tạo và hạ tầng nông thôn, cũng như thiếu sự 
tham gia của người dân trong việc xác định, xây dựng, lập kế 
hoạch và triển khai dự án”. Báo cáo gần đây của Bộ NN&PTNT ? 
đã khuyến nghị rằng một trong những nhiệm vụ phát triển chủ 
yếu ở cấp huyện và tỉnh là phải hình thành phương pháp làm việc 
mới sao cho người dân và các tổ chức của họ đủ khả năng xây 
dựng kế hoạch và các hoạt động từ cấp cơ sở; về phía mình các 
cấp tỉnh, huyện sẽ được đào tạo về kỹ thuật cộng đồng, phân tích 
kinh tế xã hội, môi trường và sẽ sử dụng các kỹ thuật đó để làm 
việc với nhân đân địa phương nhằm chọn các dự án và các hoạt 
động phát triển. Báo cáo cũng đề xuất rằng cần phải lựa chọn các 
tỉnh thí điểm để áp dụng kỹ thuật nêu trên. Hiện nay, trung ương 
đã giao quyền phân bổ và quản lý nguồn vốn cho các địa phương 
tỉnh, huyện, xã. 

Gân đây, Chiến lược Mục tiêu Quốc gia “Xóa đối Giảm 
nghèo” đã được soạn thảo và sẽ trình Chính phủ phê duyệt 
khoảng giữa năm 2001. Bộ LĐTBXH giữ vai trò thường trực, 


8 UNDP (1996) 
® Lincoln quốc tế (1998) 


34 


quản lý và điều phối triển khai Chiến lược. Mục tiêu của Chiến 
lược là dưa vấn đề xóa đói nghèo thành vấn đề trọng điểm trong 
các chính sách và các chương trình của Nhà nước, như Chủ tịch 
nước Jrần Đức Lương đã kháng định tại hội nghị Thượng đỉnh 
của Liên Hợp Quốc tại Niu Ooc!”“. Để triển khai Chiến lược này, 
các bộ, ban ngành, các tổ chức xã hội cần phải phối hợp với bộ 
LĐTBXH xây dựng các chính sách chuyên ngành trong các lĩnh 
VỰC sau : ¡) tín dụng cho nông dân và người nghèo ; ii) dịch vu và . 
hỗ trợ y tế; iii) hỗ trợ giáo dục và đào tạo cho người nghèo; iv) 
hỗ trợ đồng bào đân tộc đặc biệt khó khăn; v) hỗ trợ pháp lý cho 
người nghèo; vi) an sinh xã hội, trợ giúp các đối tượng yếu thế ; 
vii) hễ trợ người nghèo về nhà ở; và viii) hỗ trợ về đất, tư liệu sản 
xuất cho người nghèo. 

Chiến lược cũng lập danh sách gồm 7 nhóm dự án : ¡) hỗ 
trợ đầu tư hạ tầng cơ sở; 1i) chuyển giao công nghệ, hỗ trợ 
phát triển ngành nghề nông thôn, hướng dẫn cách làm ăn, 
khuyến nông- lâm- ngự; iii) định canh, định cư, đi dân, kinh tế 
mới ; ¡v) hô trợ người nghèo về văn hoá thông tin ; v) đào tạo 
nâng cao năng lực cán bộ làm công tác xóa đối giảm nghèo ; 
vi) thay thế cầu khỉ bằng cầu bê tông ở vùng đồng bằng sông 
Mê Kông ; và vii) xây dựng các mô hình xóa đói giảm nghèo 
bền vững. 


1.1.4.2. Ngành Thủy sản và nuôi trồng thủy sản 


Ngành Thủy sản đã gắn nhiều hoạt động với các nhóm 
dân nghèo, các cộng đồng có cuộc sống bấp bênh dễ bị rủi 


'9 6- § tháng 9 năm 2000. Niu- Ooc 


35 


ïO, CÓ Cuộc sống ít nhiều phụ thuộc vào nguồn lợi thủy sản. 
Một số dự án quốc tế có mục dích xóa đối nghèo cũng đã 
được tài trợ cho ngành. Tuy vậy, Bộ Thủy sản chỉ mới có vai 
trò rất khiêm tốn trong Chương trình “® Xóa đói Giảm 
_nghèo”, hoặc các chương trình cấp nhà nước có cùng mục 
đích xóa đói nghèo. Ngoài ra, Bộ Thủy sản có chương trình 
773 và một vài dự án nghiên cứu, phát triển khác hỗ trợ cho 
phát triển nông thôn. Từ năm 1994, Chính phủ đã phê duyệt 
cho Bộ Thủy sản triển khai chương trình 773 với mục đích 
khuyến khích nhân dân sử dụng đất trống bãi bồi (các vùng 
trũng, vùng đầm lầy, vùng triều) cho phát triển nuôi trồng 
Thủy sản. Tới nay, đã có 100 dự án thuộc chương trình này 
được phê duyệt với tổng số vốn đầu tư là 1.130 tỷ Đồng dành 
cho việc xây dựng hạ tầng, cải tạo các mặt nước hoang hoá 
phục vụ nuôi trồng thủy sản. 


Các Viện nghiên cứu, đặc biệt là Viện Nghiên cứu Nuôi 
trồng Thủy sản ] đã kết gắn với nhiều dự án nghiên cứu, phát 
triển" nhàm chuyển giao công nghệ nuôi trồng Thủy sản quy mô 
nông hộ cho nông dân. Số liệu trong bảng 2 cho thấy những dự 
án đã và đang triển khai có liên quan tới vấn để chuyển giao kỹ 
thuật nuôi trồng thủy sản và xóa đói nghèo. 


!! Báo cáo của Hội nghị Xác định Quy mô và Phạm vi của Chiến lược “ Phát 
triển Nuôi trồng Thủy sản Bên vững Góp phần Xóa đói Giảm nghèo- SAPA"” 
có danh sách dầy đủ về các dự án trợ giúp kỹ thuật cho nuôi trồng thủy sản 
liên quan tới xoá đói giảm nghèo 


36 


Bảng 2. Những dự án hồ trợ cho ngành thủy sản 


trong thời gian gần đây 


Mục tiêu 


Củng cố năng lực nghiên cứu, 
xây dựng hệ thống khuyến ngư 
để giới thiệu công nghệ nuôi 
trồng thủy sản đầu tư thấp cho 
nông dân 


Mở rộng nghiên cứu hệ thống 
canh tác kết hợp nông nghiệp- 
nuôi trồng thủy sản ở đồng ĐẠNg 
sông Hồng 


Hỗ trợ đối thoại với các tỉnh miền 
núi phía bắc nhằm giới thiệu khả 
năng nuôi trồng thủy sản phục 
vụ xóa đói nghèo 


Phát triển nuôi trồng thủy sản 
trên cơ sở có sự tham gia cộng 
đồng tại ba tỉnh miền núi Tây 
Bắc 


Hỗ trợ phát triển nuôi trồng thủy 
sản với sự tham gia cộng đồng ở 
ba tỉnh miền núi Đông Bắc 


Thời Ì các tổ chức tài trợ 
gian ị 
UNDP/FAO 
Từ 1986 - 
1997 
Cơ quan Phát triển hải 
: ngoại của Thụy Điển tài 
TẾ LOện trợ thông qua Học viện 
Công nghệ châu Á 
Cơ quan Phát triển hải 
' ngoại của Thụy Điển tài 
D2 có trợ thông qua Học: viện 
công nghệ châu Á 
UNDP/FAO 
Từ 1999 
Cơ quan Phát triển hải 
: ngoại của Thụy Điển tài 
Hán ai trợ thông qua Học viện 
công nghệ châu Á 
Cơ quan Phát triển hải 
Từ 1998 | ngoại của Na uy 
Cơ quan Phát triển hải 
Từ 2000 | ngoại của Đan Mạch 


Xây dựng năng lực hỗ trợ cho 
xóa đói nghèo ở nông thôn và 
các vùng ven biển 


Chương trình hỗ trợ ngành thủy 
sản với một trong số mục tiêu là 
xóa đói giảm nghèo 


37 


Mu Các tổ chức tài trợ Í Mục tiêu 
gian : : 
Mạng lưới các trung tâm | Dự án STREAM. Nuôi trồng và 
Nuôi trồng Thủy sản | quản lý nguồn lợi Thủy sản góp 
châu Á, Cơ quan Phát|phần xóa đói giảm nghèo và 
Từ 2000 ltiển hải ngoại của |hình thành mạng lưới khu vực 


vương quốc Anh, Tổ 
chức Nông lương của 
Liên Hợp quốc 


Trung tâm nghiên cứu 
Nông nghiệp Quốc tế 
của Úc, Trung tâm 
nghiên cứu phát triển 
của Canada 


Một số dự án nghiên cứu hỗ trợ 
phát triển nuôi trồng thủy sản 
quy mô nông hộ, phát triển nuôi 
trồng thủy sản hồ chứa. 

ứ 


1.1.5. Những dẫn chứng về xóa đói giảm nghèo nhờ nuôi 
trồng thủy sản 


1.1.5.1. Nguồn lợi thủy sẩn và các sinh kế của người 
nghèo ' 

Những ngư dân đánh cá thường là những người nghèo nhất. 
Ở các làng xã ven biển, công việc đánh cá có thể là công việc 
phụ hoặc công việc có tính mùa vụ của nhiều gia đình nghèo, 
của nhóm các gia đình có cuộc sống bấp bênh. Đối với những 
gia đình nghèo, những gia đình làm nghề đánh cá chuyên nghiệp 
hoặc theo thời vụ, nguồn lợi thủy sản (kể cả cá và các loài khác) 
là một nguồn dinh dưỡng chính, không dễ dàng thay được bằng 
các nguồn dinh dưỡng khác (đặc biệt trong những lúc khó khăn) 
và cũng là nguồn thu nhập quan trọng. Đối với các gia đình 
nghèo ở miền núi, ao cá được xem như là kho dự trữ thức ăn của 
gia đình để đón khách, phục vụ cho các lễ hội, giễ, tết, cưới xin. 


38, 


Thực tế, nếu thiếu ao cá, thì những lễ hội đó là gánh nặng cho 
các gia đình nghèo. Nhiều gia đình không có hoặc thiếu đất canh 
tác cuộc sống của họ thường gắn chặt vào nguồn lợi thủy sản ở 
các đầm vực, rừng ngập mặn hoặc khai thác những loài thủy hải 
sản khác (không phải là cá). Có nhiều những mô hình chứng 
minh rằng quản lý cộng đồng các vực nước tự nhiên và các hồ 
chứa nhằm cải thiện môi trường sống của các đối tượng thủy sản, 
nâng cao năng suất tự nhiên cũng có thể giúp dân nghèo cải 
thiện sinh kế. Khả năng tham gia vào nuôi trồng thủy sản của 
người nghèo phụ thuộc nhiều yếu tố, kể cả nhân lực (ao động, 
trình độ hiểu biết, kỹ năng), tài sản và tài nguyên sẵn có (đất 
canh tác, mặt nước, nguồn lợi thủy sản tự nhiên, rừng), quan hệ 
xã hội (quan hệ gia đình, mối quan hệ cộng đồng, hiện trạng gia 
đình), hiện trạng hạ tầng cơ sở (đường sá, dụng cụ, thiết bị) và 
tài chính (tín dụng, tiết kiệm, thu nhập, bảo hiểm). Thông 
thường, điều kiện xã hội có tác dộng rất lớn tới các phương án 
lựa chọn của người dân, tới khả năng sử dụng các yếu tố nêu trên 
để đạt các kết quả. Mặt khác, các chính sách cũng như thể chế tổ 
chức và cả xã hội (thông qua thị trường, các cộng đồng, chính 
phủ và các đối tác hữu quan) ngược lại cũng có tác động sâu sắc 
tới cuộc sống của nhân dân. Vì vậy, những hỗ trợ giúp đỡ người 
nghèo để quản lý nguồn lợi và phát triển nuôi trồng thủy sản cần 
phải được xác định kỹ càng, dựa trên sự hiểu biết tường tận về 
sinh kế của họ (ĐFIHĐ,20001?), 


 DFI 2000. Quản lý nguồn lợi thủy sản để ổn định cuộc sống của người 
nghèo. Tuyển tập báo cáo của DEID- SE chương trình quản lý nguồn lợi thủy 
sản châu Á Hội nghị thư điện tử, tháng 6.2000, Bảng Cốc, Thái Lan, 148 tr. 


39 


1.1.5.2 Xóa đói giảm nghèo thông qua nuôi trồng thủy sản 


Thông thường có tới 80 các gia đình sống trong các cộng 
đồng ven biển có nguồn thu nhập chủ yếu từ khai thác thủy sản, 
và hầu như toàn bộ sinh kế của các gia đình này phụ thuộc vào 
khai thác hải sản và một vài công việc có liên quan, bởi lẽ các 
cộng đồng ven biển có rất ít đất canh tác nông nghiệp. Sinh kế 
của các gia đình ngư dân thường bấp bênh, dễ bị rủi ro, vì tính 
thời vụ của thời tiết, vì sự tàn phá của bão lụt và sự di cư của các 
đàn cá. Vì vậy, trong một năm, người ngư dân có tới 3- 4 tháng 
phải dựa vào nguồn tiền tích luỹ được, hoặc thậm chí phải vay 
mượn để mua lương thực. Gần đây, nguồn lợi cá tự nhiên bị 
giảm sút nghiêm trọng (do khai thác quá mức, dùng các phương 
tiên khai thác có tính huỷ diệt, phá huỷ rừng ngập mặn, xây 
dựng các cơ sở nuôi tôm rộng lớn). Nuôi thâm canh (chẳng hạn 
như nuôi tôm) có đầu tư lớn, không đúng kỹ thuật đã tạo ra 
những rủi ro, gây nên một số hậu quả tiêu cực, làm cho một số 
gia đình nghèo trở nên nghèo hơn và mất đất. Thí dụ ở Trà vinh, 
do bị rủi ro bệnh dịch của nghề tôm mà một số gia đình không 
trả được nợ vay. Những rủi ro như vậy có thể phí nhận được và 
giảm thiểu nếu áp dụng giải pháp nuôi công nghệ thấp (có thể 
nuôi cá, nuôi nhuyễn thể), đảm bảo dịch vụ khuyến ngư phù hợp 
và cải tiến quản lý nguồn lợi nhằm đáp ứng các nhu cầu của 
người nghèo. Các Hợp Tác Xã khai thác hải sản có thể để ra các 
hoạt động có tính tập thể, chẳng hạn như, thống nhất sử dụng 
loại lưới khai thác an toàn, sao cho nguồn thu của họ gắn liền với 
nàng suất của nguồn lợi. Các tổ chức xã hội cần giúp người 
nghèo hình thành mối quan hệ, tăng cường tiếp cận với dịch vụ 


40 


khuyến ngư, với các tài sản công cộng, hạ tầng cơ sở và cung cấp 
thông tin. 


Các vùng ven biển như Nghệ An, Nam Định, Nha Trang, 
Quảng Bình và Hải Phòng (Đồ Sơn), nuôi trồng thủy sản đã trở 
thành tiền đề cho cải thiện sinh kế và giảm tính bấp bênh, rủi ro 
cho các gia đình cố thu nhập thấp, các gia đình ngư dân không 
có đất canh tác, đồng thời là cơ hội cho một bộ phận ngư dân 
chuyển đổi ngành nghề vì nguồn lợi thủy sản ven biển và môi 
trường sinh thái bị suy giảm. Ở Nghệ An và Nam Định, nuôi 
ngao ở các vùng triều đã tạo thêm công ăn việc làm cho ngư dân 
nghèo có thu nhập thấp, hoặc không đất canh tác. Quản lý và sử 
dụng tốt nguồn lợi thủy sản cũng tạo ra cơ hội thuận lợi để cải 
thiện sinh kế của nhân dân ven biển. Thí dụ điển hình là cộng 
đồng dân nghèo ở vùng biển Ba Tri, tỉnh Bến Tre đã hợp tác 
quản lý nguồn nghêu tự nhiên, nhờ vậy cuộc sống của hàng chục 
gia đình được cải thiện cơ bản. Còn ở Khánh Hòa, các gia đình 
ngư dân không đất canh tác đã thu lợi bằng cách nuôi cá, tôm 
hùm trong những lồng có kích thước bé nhỏ. Hiện nay phương 
án nuôi cá kết hợp quy mô nông hộ đang được xây dựng thành 
giải pháp sinh kế phù hợp cho nhân dân sống trong các vùng bảo 
tồn đa dạng sinh học biển. Thực ra, nguồn thu nhập do canh tác 
nông nghiệp từ những cánh đồng bạc màu, đất cát pha ven biển 
thường rất thấp, không đáng kể. Kinh nghiệm ở vùng ven biển 
miền Trung (Thừa Thiên - Huế) cho thấy các vùng đất ít màu mỡ 
đó lại là những tiềm năng to lớn để phát triển nuôi trồng thủy hải 
sản. 


4I 


Đồng bằng sông Mê Kông là một tổng thể của nhiều hệ 
sinh thái nông nghiệp nhưng rất dễ bị tổn hại. Hơn 20 năm 
qua, thông qua việc đào mương đắấp đập, định canh định cư, 
khai hoang phục hoá và thâm canh, Chính phủ và nông dân đã 
chuyển đổi 4 triệu hecta đầm lây thành đất nông nghiệp và 
biến đồng bằng Mê Kông thành hệ thống canh tác nông 
nghiệp lớn nhất đất nước. Cũng vì vậy, có tới 70 % rừng ngập 
mặn và 95 Z, điện tích rừng tràm đã bị chặt phá. Dân nghèo 
của vùng đồng bằng còn phải hứng chịu lụt lội trong mùa mưa 
lũ. Các tỉnh Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp và An Giang, 
thường xuyên có đỉnh lũ cao từ 0,3- 3,0m. Trong mùa mưa lũ, 
cuộc sống của nhiều gia đình nông dân luôn phải phụ thuộc 
vào hoạt động khai thác thủy sản. Trong mùa khô, khi lưu 
lượng nước giảm tới 95. và hiện tượng nhiễm mặn xảy ra thì 
người nông dân lại sử dụng mặt nước nhiễm mặn cho nuôi 
trồng thủy sản mặn lợ. 


Nguồn lợi thủy sản tự nhiên bị giảm sút đáng kể vì cường 
độ khai thác quá mức, mất mát dần các khu vực sinh thái, vì 
sử dụng quá nhiều hoá chất trong nông nghiệp, và giảm độ 
pH ở các vùng đất phèn do sự xói mòn của các đợt mưa sớm. 
Nhiều dân nghèo mà cuộc sống của họ phụ thuộc chủ yếu 
vào nguồn lợi thủy sản phải gánh chịu thiệt thòi từ sự giảm 
sút đó. Tuy vậy, cải thiện quản lý và hệ thống canh tác nuôi 
tôm kết hợp với rừng ngập mặn ở đồng bằng sông Mê Kông 
đã giúp các gia đình đó nâng cao mức sống, tạo ra một khả 
năng mới cho dân nghèo tăng thu nhập mà không phải chặt 
phá rừng. 


42 


Lạt lội thường xuyên trong khu vực đồng bằng sông Mê 
Kông, đã buộc người nông dân phải vợt đất làm nhà và vườn, tạo 
ra các ao, kênh mương có thể tận dụng để nuôi trồng thủy sản. 
Có đến 60- 70 %. nông hộ sống ở đồng bằng sông Mê Kông có 
hoạt động nuôi trồng thủy sản. Ở những khu vực của các tỉnh 
Long an và Bình dương, nơi mà nguồn nước chủ yếu phụ thuộc 
vào lượng mưa thì việc quản lý chất lượng nước ao nói chung là 
khó, nên nông dân chủ yếu nuôi cá trê, cá rô phi và cá tai tượng. 
Những vùng có hệ thống tưới tiêu tốt như ở Tây ninh nguồn nước 
của các kênh mương thủy lợi luôn cung cấp đây đủ cho các ao 
cá, nên người dân có thể nuôi bằng các phương thức khác nhau 
và các đối tượng khác nhau (nuôi rô phi, nuôi cá basa, cá chép, 
cá tai tượng). : 


Các vùng rừng núi, nơi các quần đàn cá tự nhiên bị giảm 
sút, nhưng nguồn nước lại dồi dào và được lưu giữ trong các hồ 
chứa, các ao gia đình. Người nghèo có thể tận dụng các hồ chứa 
này để thả cá, nuôi trồng thủy sản quy mô nhỏ nhằm giảm bớt 
những khó khăn, đảm bảo an toàn thực phẩm và tạo thêm 
nguồn thu nhập. Thí dụ, ở các vùng miền núi phía bắc, cá trong 
hồ ao của người dân thiểu số được xem là kho dự trữ thức ăn và 
là kết tiền trong lúc giáp hạt hoặc trong các địp lễ hội. 


Các đánh giá về đói nghèo ở Việt Nam nhấn mạnh về tầm 
quan trọng của các hoạt động nhằm đa dạng và tăng nguồn thu 
nhập cho nhân dân nông thôn, giảm tính bấp bênh trong cuộc 
sống của họ. Rõ ràng, với ý nghĩa đó, nuôi trồng thủy sản là một 
trong những giải pháp quan trọng cho tất cả các khu vực miền 
núi, đồng bằng và ven biển. 


43 


1.1.5.3. Sự hỗ trợ của Chính phủ cho nuôi trồng thủy sản 


Chính phủ đã có nhiều nghị định, quyết định và các biện 
pháp để ủng hộ, thúc đẩy sự phát triển nuôi trồng thủy sản, bởi 
nhận thức về vai trò của nuôi trồng thủy sản trong xóa đói giảm 
nghèo càng ngày càng gia tăng. 


Tại hội nghị tổng kết của ngành Thủy sản năm 1998, Thủ 
tướng Chính phủ đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của nuôi trồng 
thủy sản trong việc ổn định sản lượng thủy sản. Thủ tướng cũng 
đánh giá rằng nuôi trồng thủy sản vẫn chưa phát triển một cách 
mạnh mẽ tương xứng với tiềm năng của nó cho mục tiêu xóa đói 
giảm nghèo. Chính phủ đã thể hiện sự ủng hộ của mình bằng 
việc phê duyệt Chương trình “Nuôi trồng thủy sản giai đoạn 
1999- 2010” do Bộ Thủy sản chuẩn bị và đệ trình vào cuối năm 
1999. Mục tiêu của chương trình là đảm bảo an toàn thực phẩm 
cho nhân dân Việt Nam và tạo nguồn nguyên liệu cho chế biến 
xuất khẩu. Chương trình đặt chỉ tiêu đạt 2 triệu tấn cá nuôi vào 
năm 2010, đóng góp tới 60- 65 %. tổng sản lượng thủy sản của cả 
nước. 


Ngày 15 tháng 6 năm 2000, Chính phủ đã ban hành nghị 
quyết 09 về một số chủ trương chính sách chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế về tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, trong đó đề ra định 
hướng: nuôi trồng thủy sản cần phải phát triển một cách bền 
vững trên cơ sở sử dụng một phần đất trũng, đất ven biển. Đa 
đạng các đối tượng tôm nuôi trong các hệ thống thâm canh, cũng 
như trong hệ thống nuôi ghép với các loài cá có giá trị trong các 
môi trường canh tác ngọt, lợ, mặn được xem là phương thức phù 
hợp để phát triển nuôi trồng bền vững. Giao quyên sứ dụng mặt 


44 


nước và xây dựng chế độ ưu tiên tín dụng cho dân nghèo đặc biệt 
vùng sâu vùng xa được xem là những biện pháp tích cực để thực 
hiện nghị quyết này. 


Tuy vậy, cho tới nay sự hỗ trợ và những chương trình đang 
được triển khai cũng như các hoạt động dự án chưa được phối 
kết hợp chặt chẽ để cùng đáp ứng những nhu cầu của người 
nghèo. Chính vì vậy, trước khi có Chiến lược “Phát triển Nuôi 
trồng Thủy sản Bền vững Góp phần Xóa đói Giảm nghèo” thì 
nuôi trồng thủy sản vẫn chưa được đưa vào Chương trình quốc 
gia “Xóa đói Giảm nghèo “. 


1.1.5.4. Các hệ thống nuôi trồng thủy sản phù hợp cho xóa 
đói giảm nghèo 

Cuộc hội thảo bằng thư điện tử mới đây của Cơ quan Phát 
triển Hải ngoại của Vương quốc Anh về nguồn lợi thủy sản và 
dân nghèo đã ghi nhận rằng cuộc sống của người nghèo có thể 
từng bước được cải thiện thông qua một tiến trình năng động, 
bắt đầu bàng việc xây dựng hạ tầng trạm trại và nâng cao kỹ 
năng quản lý, sử dụng phương pháp tham gia cộng đồng và 
cách thức tiếp cận phù hợp. Năng lực thể chế và cơ chế khuyến 
khích cho các cơ quan địa phương cần phải được xây dựng và 
tăng cường. Cơ chế khuyến khích ở đây được hiểu rằng nguồn 
kinh phí hoạt động sẽ được gia tăng tương ứng với khối lượng 
và chất lượng công việc. Việc hình thành mạng lưới của các 
ban ngành thủy sản, các nhà sản xuất nhỏ, các nhà chế biến, 
v.v. cần được xem là một khâu quan trọng nhằm hỗ trợ cho quá 
trình học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các địa phương, các 
nước trong khu vực. 


45 


Khác với nhiều nước trên thế giới, nuôi trồng thủy sản của 
Việt Nam chủ yếu được thực hiện ở quy mô nông hộ. Trong 
linh vực nước ngọt, cá được nuôi chủ yếu trong hệ thống chăn 
nuôi kết hợp Vườn - Ao — Chuồng (VAC), trên ruộng lúa và 
nuôi ghép trong các hồ chứa nhỏ. Những hệ thống canh tác 
này đều có đặc điểm là đầu tư thấp, tận dụng mặt nước, năng 
suất nuôi không cao, nhưng an toàn về môi trường và có hiệu 
quả kinh tế tương đối cao. Thí dụ, hệ thống chăn nuôi kết hợp, 
an toàn môi trường như vậy chỉ chiếm khoảng 10- 30% điện 
tích đất canh tác, nhưng thu nhập của nó chiếm tới 30- 70%, 
trong tổng thu nhập nông nghiệp của gia đình nông dân. Thí 
dụ điển hình khác là có thể giảm tới 70- 100% thuốc trừ sâu 
trong hệ thống canh tác cá- lúa, mà không gây suy giảm năng 
suất và sản lượng lúa. Những nông dân trình diễn còn thu 
được sản lượng thóc cao hơn từ 3- 5% và thu được 230- 30G 
kg cá thịt mà không cần đầu tư bổ sung. Do vậy, hệ thống cá 
lúa đã cho lãi suất cao hơn tới 1,5 lần so với trồng lúa thuần 
tuý mà lại giảm được rủi ro trong việc sử dụng thuốc trừ sâu. 
Điều đó có nghĩa là các hệ thống canh tác phù hợp có thể cải 
thiện xã hội, môi trường và kinh tế. 


Trong lĩnh vực nước lợ, hệ thống nuôi luân canh các đối 
tượng khác nhau như cua, cá, tôm, nhuyễn thể và rau câu trong 
các-ao vừa và nhỏ đã được giới thiệu rộng rãi cho nhân dân, tuy 
vậy vẫn phải tiếp tục cải tiến. Nuôi biển là một lĩnh vực mới ở 
Việt Nam. Hiện nay, các cơ quan nghiên cứu đang xây dựng các 
công nghệ phù hợp cũng như tìm các giải pháp sử dụng hợp lý 
tiểm năng nguồn lợi. Trong kế hoạch phát triển nuôi hải sản, 
những nỗ lực nói trên đã được bất đầu ở một số khu VỰC VỚI sự 


46 


hỗ trợ của NORAD, và hợp phần SUMA của Chương trình hỗ trợ 
ngành (SPS) do DANIDA tài trợ. 


Các hệ thống canh tác nêu trên đã tạo ra thu nhập, công ăn 
việc làm, đảm bảo an toàn lương thực thực phẩm, ổn định sinh 
kế cho các nông hộ nuôi trồng thủy sản, cũng như các cộng 
đồng, các nông hộ làm dịch vụ nuôi trồng thủy sản. 


1.1.6. Những thách thức trong việc xây dựng Chiến lược nuôi 
trồng thủy sản cho người nghèo 


Mặc dầu nuôi trồng thủy sản có khả năng rõ ràng trong xóa 
đói giảm nghèo, nhưng để khả năng đó trở thành hiện thực và 
nhân rộng, ngành thủy sản cần phải xây dựng Chiến lược và các 
chính sách có thể giải quyết được những tồn tại, thách thức sau 
đây: 


se Cần phải xây dựng kế hoạch phát triển thủy sản sao cho 
kế hoạch đó là một bộ phận trong chương trình phát triển 
nông thôn phục vụ mục tiêu xóa đói nghèo, dựa trên cơ 
sở nguồn lợi sắn có của địa phương và những nhu cầu ưu 
tiên của nhân dân trong vùng. Trong thực tế ở một số địa 
phương đã có những kinh nghiệm : không thể phát triển 
nuôi thủy sản trong đầm phá nếu sự phát triển đó chỉ có 
mang lại lợi ích cho một số người giàu, nhưng lại đẩy 
cuộc sống của những gia đình chài lưới vào thế bấp 
bênh; hoặc không nên hỗ trợ phát triển nuôi tôm trong 
các huyện nghèo ven biển nếu sự phát triển đó không tạo 
được sự tiếp cận của đân nghèo đối với tín dụng, đối với 
việc sử dụng: quỹ đất, và không được hưởng lợi ích của 


47 


dịch vụ khuyến ngư vì hạn chế ngôn ngữ, chẳng hạn như 
đối với cộng đồng dân tộc Khơ me'}. 


se Cần xây dựng năng lực cho các cơ quan, tổ chức cung 
cấp các dịch vụ để xác định và đáp ứng nhu cầu sinh kế 
của người nghèo. Để có thể xây dựng được năng lực đó, 
cần phải có những phân tích đánh giá tính đa dạng và sự 
năng động trong các hoạt động sống, cũng như vai trò 
của nuôi trồng thủy sản, nhằm góp phần hình thành 
chính sách và các dự án đáp ứng các nhu cầu người 
nghèo và tăng cường năng lực cho họ, tạo điều kiện để 
họ tham gia vào quá trình lập kế hoạch, triển khai, kiếm 
soát và đánh giá các dự án. 


se Cần nâng cao nhận thức và tăng cường trao đổi kinh 
nghiệm về vai trò của nuôi trồng thủy sản như một tiền 
đề trong cải thiện cuộc sống của nhân dân. Cần phải gắn 
kết với chương trình khu vực *JIỗ trợ quản lý nguồn lợi 
thủy sản — STRI:AM °*, sao cho những kết quả thành 
công của Việt Nam được thông báo trao đổi cho các bên 
liên quan, cho các nhà làm chính sách ở các ngành, các 
bộ khác nhau, cũng như cho các nhà tài trợ nhằm tiếp tục 
có thêm sự hỗ trợ cho các dự án phát triển nông thôn. 

se Cần xây dựng mạng lưới rộng khấp giữa những người 
nghèo sống rải rác khắp nơi, giữa những người đang 
tham gia quản lý nguồn lợi thủy sản. Trong quá trình 


Hi >, 


'3 Đánh giá cộng đồng hiện trạng nghèo đói ở tỉnh Trà vinh do Oxfam”s thực 
hiện 


48 


hình thành mạng lưới, cần phải cân nhắc và tính toán tới 
sự chênh lệch về trình độ, kinh nghiệm và học vấn, 
nhưng lại phải tập trung các nỗ lực để có sự bình đẳng và 
tính cộng đồng giữa các thành viên. Những tác nhân hữu 
quan khác như các nhà dịch vụ và cung cấp thiết bị, nhà 
sản xuất/hoặc nhà môi giới trung gian và các tổ chức liên 
quan tới dịch vụ hỗ trợ như tín dụng, khuyến ngư, nghiên 
cứu, đào tạo, giáo dục từ các cơ quan Chính phủ, phi 
Chính phủ đến các tổ chức tài trợ cũng cần được xem xét 
để đưa vào mạng lưới. 


Cần nâng cao khả năng tiếp cận của người nghèo đối với 
tài sản, vật chất, tài chính (tín dụng, bảo hiểm, tiết 
kiệm), các thông tin và thị trường. 


Cần phát triển các công nghệ an toàn về môi trường cho 
nuôi trồng thủy sản ven biển (nuôi nước lợ và biển). Vì 
lẽ, hiện nay Việt Nam chưa có kinh nghiệm và thực tiễn 
về nuôi trồng hải sản, nên các công nghệ phù. hợp cũng 
như quy hoạch phát triển đang ở giai đoạn hình thành. 
ậNếu phát triển nuôi biển mà thiếu các công nghệ an toàn 
và phù hợp, có thể dẫn đến hậu quả làm suy giảm chất 
lượng môi trường (ô nhiễm của các chất thải, phát sinh 
bệnh dịch, giảm đàn cá tự nhiên vì tăng cường độ khai 
thác con giống) và tạo ra năng suất nuôi trồng thấp. 
Trong nuôi trồng thủy sản nước ngọt, các quy trình công 
nghệ ương nuôi đã được xây dựng, tuy vậy cần phải chú 
trọng cho việc phát triển các đối tượng bản địa, và đẩy 
mạnh hoạt động chuyển giao kỹ thuật cho người nghèo. 


49 


® Cân phải hạn chế sự suy giảm hoặc sử dụng không bí 
vững nguồn lợi tự nhiên, kể cả môi trường sống, tính ‹ 
dạng sinh học, nguồn lợi thủy sản ven biển và nội đị 
bằng cách quy hoạch phát triển các hoạt động nuôi trồr 
thủy sản thành một bộ phận trong tổng thể kế hoạc 

. quản lý nguồn lợi và phát triển nông thôn. 


® - Cần phải nâng cao trình độ điều phối giữa các nhà tài tr 
với các tổ chức Chính phủ. 


1.2. CHIẾN LƯỢC “PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG THỦY 
SẢN BỀN VỮNG GÓP PHẦN XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO' 
(SAPA) 


1.2.1. Mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể và các nội dun 
của Chiến lược SAPA 


Báo cáo Phát triển của Việt Nam năm 2000 '“Tấn công và 
nghèo đói" đã ghi rõ rằng mỗi một ban ngành sẽ xây dựn 
chương trình xóa đói giảm nghèo trong lĩnh vực chuyên môn củ 
mình, trên ba khía cạnh sau: (]) tạo cơ hội cho người nphèo; (2 
đảm bảo tính bình đẳng cho người nghèo ; và (3) giảm thiểu tín 
bấp bênh và rủi ro cho người nghèo. 

Chiến lược SAPA được Bộ Thủy sản xây dựng với mục tiê 
tổng quát là góp phần xóa đói giảm nghèo. Chiến lược này đượ 
xem như Chiến lược ngành nằm trong Chiến lược Mục tiêu Quố 
gia “Xóa đói Giảm nghèo” do bộ LĐTBXH xây dựng và điể 
phối. Mục tiêu cụ thể của Chiến lược SAPA là : Cải thiện sinh k 
của người nghèo và người dân có cuộc sống bấp bênh, dễ t 


50 


thương tổn, nhờ phát triển nuôi trồng thủy sản. 
Các nội dung của Chiến lược SAPA là: 


1.2.1.1. Củng cố và nâng cao năng lực tổ chức, đặc biệt cấp 
địa phương và cộng đồng để hiểu biết và đáp ứng tốt hơn các nhu 
cầu về hoạt động sống của người nghèo, của các cộng đồng có 
- cuộc sống bấp bênh nhưng sinh kế của họ lại phụ thuộc hoặc có 
lợi do nuôi trồng thủy sản; 


1.2.1.2. Nâng cao mức độ tiếp cận của người nghèo tới 
cơ sở vật chất, thông tin, tín dụng, dịch vụ khuyến ngư và thị 
trường; 


1.2.1.3. Cải thiện trao đổi thông tin giữa các tác nhân liên 
đới '” thông qua : nâng cao nhận thức, chia sẻ kinh nghiệm, lập 
mạng lưới, điều phối hợp tác trong ngành/liên ngành và các nhà 
tài trợ; giới thiệu phương pháp tham 81a cộng đồng trong lập kế 
hoạch, triển khai, giám sát và đánh giá; thông báo các chính 
sách phát triển; 

1.2.1.4. Phát triển và tiếp nhận công nghệ nuôi thủy hải sản 
an toàn môi trường, ít rủi ro, đầu tư thấp cũng như xây dựng và 
phổ biến kinh nghiệm quản lý phù hợp. 


1.2.2. Phương pháp tiếp cận của Chiến lược SAPA 


Chiến lược SAPA sẽ từng bước Xây dựng, mở rộng kiến 
thức, kinh nghiệm và các hoạt động trên cơ sở các phân tích 
đánh giá về sinh kế của người nghèo và thực tiễn triển khai các 


'*'Tất cả các Cấp trong và ngoài ngành Thủy sản 


31 


dự án ở địa phương. Chính vì vậy, chiến lược này đã trở thành 
Chiến lược của ngành thủy sản, là nhánh trong Chiến lược Mục 
tiêu Quốc gia “Xóa đói Giảm nghèo”. Những phương thức tiếp 
cận và hoạt động dưới đây sẽ làm cho các nội dung của Chiến 
lược SAPA được thực thi. 


1.2.2.1 Xây dựng năng lực cho người nghèo 


Chiến lược SAPA tập trung nỗ lực để xây dựng và củng cố 
năng lực, đặc biệt cho các tổ chức, cơ quan địa phương nhằm 
hiểu biết tốt hơn và hỗ trợ hữu hiệu hơn cho sinh kế của các 
cộng đồng có cuộc sống phụ thuộc vào nguồn lợi và nuôi 
trồng thủy sản. Các cơ quan và tổ chức địa phương cũng cần 
phải có năng lực để hiểu biết các nhu cầu của người nghèo 
thông qua đánh giá cộng đồng, làm cơ sở xây dựng các dự án 
hỗ trợ, đáp ứng các nhu cầu của họ. Chính vì vậy, ngay từ đầu 
phải ưu tiên xây dựng năng lực phân tích đánh giá sinh kế các 
cộng đồng. 


Bước đầu, cần phải xác định các tổ chức cơ quan địa phương 
sẽ tham gia vào các hoạt động xóa đói nghèo, nhu cầu đào tạo kỹ 
thuật phân tích sinh kế của các tổ chức cơ quan này. Chiến lược 
SAPA sẽ hỗ trợ đào tạo kỹ năng cho cán bộ của các cơ quan đó 
để sau này họ có thể đảm nhận trách nhiệm triển khai các hoạt 
động của Chiến lược. Việc xây dựng năng lực sẽ được thực hiện 
thông qua các hội nghị, hội thảo, đào tạo và các, chương trình 
liên quan khác, cũng như các hoạt động đánh giá thực địa tại các 
cộng đồng được lựa chọn. 


xế; 


1.2.2.2 Cải thiện mức độ tiếp cận của người nghèo tới các 
dịch vụ 


Chiến lược SAPA phi nhận rằng cần phải hỗ trợ tốt hơn về 
vật tư thiết bị, thông tin, tài chính, dịch vụ khuyến neư và thị 
trường để đáp ứng nhu cầu của người nghèo. Vì vậy, Chiến lược 
sẽ hình thành cơ chế hiệu quả hơn cho người nghèo để tiếp cận 
tới các đầu tư và dịch vụ. 


Trên cơ sở của các phân tích sinh kế, sẽ phải hình thành mối 
liên kết của các đối tác để hỗ trợ cho các khu vực được lựa chọn. 
Chẳng hạn, sẽ phải tư vấn và hình thành mối liên kết với các tổ 
chức như ngân hàng người nghèo, để tận dụng tối đa và phát 
triển các cách thức nhằm nâng cao khả năng tiếp cận của người 
nghèo tới dịch vụ tín dụng và các dịch vụ khác. 


Chiến lược SAIPA sẽ giúp xây dựng các dự án điểm nhằm 
hiện thực hoá các ý niệm, sáng kiến mới, để cải thiện mức độ 
tiếp cận của người nghèo với các loại hình dịch vụ. Những dự 
án như vậy sẽ mô tả và đề ra các giải pháp nhằm tăng cường 
khả năng tiếp cận của người nghèo tới nguồn lợi, tới các 
phương tiện và phương pháp khuyến ngư, tiếp cận với thị 
trường và tín dụng cùng với tất cả những dịch vụ khác. Đồng 
thời, các kinh nghiệm rút ra từ các dự án sẽ được chia sẻ giữa 
các dự án, khu vực, đối tác. 


1.2.2.3. Tăng cường thông tin và xây dựng mạng lưới 


Chiến lược SAPA thấy cần phải hình thành mạng lưới có 
hiệu quả và tãng cường độ thông tin về hoạt động xóa đói giảm 
nghèo và nuôi trồng thủy sản ở tất cả các cấp. Thông tin liên lạc 


số 


giữa các tác nhân liên quan, liên đới cũng sẽ được cải thiện nhờ : 
nâng cao trình độ nhận thức; chia sẻ kinh nghiệm; điều phối hoạt 
động nội bộ, liên ngành và với các nhà tài trợ; giới thiệu phương 
pháp tham gia cộng đồng trong việc lập kế hoạch, triển khai dự 
án, quản lý và đánh giá. 


Chiến lược SAPA sẽ thu thập và chia sẻ kinh nghiệm mới 
cũng như những bài học thu được từ các hoạt động góp phần xây 
dựng hoặc điều chỉnh các chính sách. 


Bước đầu, văn bản Chiến lược SAPA sẽ được in ấn và phân 
phát rộng rãi giữa các đối tác, giữa các tổ chức liên quan và văn 
bản Chiến lược sẽ được giản lược hơn để phân phát cho nông 
_ dân. Để cải thiện hoạt động trao đổi thông tin giữa các dự án, hệ 
thống thông tin sẽ được thiết lập trên cơ sở nguồn lợi hiện có. 
Mối quan hệ trao đổi thông tin giữa Việt Nam và khu vực cũng 
sẽ được hình thành. 


Dựa trên nhu cầu sinh kế của người nghèo và của thị trường, 
Chiến lược SAPA sẽ giúp để giới thiệu một cách rộng rãi những 
mô hình canh tác an toàn, đầu tư thấp, ít rủi ro với những thông 
!in phù hợp đáp ứng các đòi hỏi của địa phương. 

Những ý niệm mới, các phương pháp mới thu được từ các dự 
án điểm cũng sẽ được chia sẻ một cách rộng rãi. 

Liên lạc và điều phối mối quan hệ với các đối tác cũng sẽ 
được tăng cường nhờ các cuộc họp chính thức hoặc không 
chính thức nhằm để ra các phương thức hợp tác hữu hiệu, hỗ 
trợ cho Chính phủ trong việc thực hiện mục tiêu xóa đói 
nghèo. 


54 


1.2.2.4 Công nghệ và quản lý 


Chiến lược SAPA sẽ giúp đỡ để phát triển các công nghệ 
nuôi trồng thủy sản an toàn môi trường, ít rủi ro, đầu tư thấp 
cũng như hình thành kinh nghiệm quản lý phù hợp cho người 
nghèo. 


Các công nghệ nuôi trồng quy mô nông hộ trong lĩnh vực 
nuôi nước ngọt đã được xây dựng và được phổ biến rộng rãi. 
Hiện nay, nhiệm vụ của các trường viện là lựa chọn các nhóm 
cộng đồng và giới thiệu các công nghệ đã có cho nông dân. 

Trong lĩnh vực nuôi trồng hải sản ven biển, nơi có nhiều ngư 
dân nghèo, thì các công nghệ an toàn, ít rủi ro, đầu tư thấp vẫn 
chưa được xây dựng một cách hoàn chỉnh. Vấn đề chủ yếu hiện 
nay là phải hoàn thiện các công nghệ đó và cải tiến phương pháp 
quản lý các hệ thống nuôi cho phù hợp với hoàn cảnh ứng dụng 
của người nghèo. 

Ngoài việc phát triển và hoàn thiện các quy trình công nghệ, 
Chiến lược SAPA cần phải phối hợp với các trường,viện để xây 
dựng các phương pháp đánh giá tác động môi trường, xã hội, 
hoàn chỉnh và triển khai Chiến lược quản lý sức khỏe động vật 
thủy sản. 


Chiến lược SAPA cũng sẽ hỗ trợ để hoàn thiên quy trình 
sinh sản, ương, nuôi các đối tượng biển và xây dựng các kinh 
nghiệm quản lý thông qua giải phấp nghiên cứu với sự tham gia 
của người dân. Chiến lược SAPA cũng từng bước giúp các 
trường, viện hình thành chương trình nghiên cứu với sự tham gia 
cộng đồng. 


55 


Đối với nguồn lợi tự nhiên ở các mặt nước ngọt, mặn, lợ, 
Chiến lược SAPA sẽ trợ giúp để xây dựng và triển khai phương 
pháp đồng quản lý nhằm ổn định sinh kế cho người nghèo có 
cuộc sống phụ thuộc vào nguồn lợi này. 


1.2.3. Các nhóm đối tượng và các khu vực ưu tiên 


Nhóm đối tượng ưu tiên của Chiến lược SAPA là dân nghèo 
nông thôn, những nơi có cơ hội đa đạng và cải thiện sinh kế nhờ 
nuôi trồng thủy sản. Sự chú ý đặc biệt sẽ dành cho các cộng 
đồng có cuộc sống bấp bênh, dễ bị tổn hại. Mối quan tâm như 
vậy cũng sẽ ưu tiên cho các vùng miền núi phía bắc, miễn Trung, 
vùng bắc Trung Bộ và đồng bằng sông Mê Kông. Hoạt động đầu 
tiên của Chiến lược SAPA là xác định các cộng đồng nghèo, có 
cuộc sống bấp bênh ở các vùng địa lý lựa chọn, sau đó xây dựng 
các dự án để triển khai. 

Nhiệm vụ trước mắt của Chiến lược SAPA là hỗ trợ ngay 
cho việc xây dựng hệ thống tổ chức và thể chế chính sách. Chiến 
lược SAPA sẽ hình thành ngay mối liên kết với các cơ quan cấp 
huyện, tỉnh, trung ương và khu vực, các tổ chức tài trợ /phát 
triển, tất cả các tổ chức cơ quan có trách nhiệm trong hoạt động 
xóa đói giảm nghèo. 


1.2.4. Phối kết hợp với các chương trình xóa đói giảm nghèo 
khác 


Chiến lược SAPA sẽ làm việc với các dự án, các chương 


trình và các đối tác trong ngoài nước nhằm làm rõ vai trò của 
« 


56 


nuôi trồng thủy sản quy mô nông hộ trong xóa đói giảm nghèo. 
Theo cách làm việc của chương trình 135, các chính quyền địa 
phương sẽ đề xuất các dự án trong lĩnh vực nuôi trềng thủy sản. 
Trong trường hợp đó, Chiến lược SAPA sẽ hỗ trợ để tìm nguồn 
kinh phí của Chính phủ nhằm triển khai các dự án được địa 
phương đề xuất. Ngoài ra, phương án xóa đói giảm nghèo thông 
qua nuôi trồng thủy sản cũng cần phải được đề cập trong chương 
trình phát triển nông thôn, đặc biệt ở các dự án phát triển của 
Ngân hàng Thế giới về xóa đói nghèo tại các tính miền núi phía 
bắc, hay dự án ADB xóa đói giảm nghèo ở các tỉnh miền Trung. 
Phương án xóa đói giảm nghèo thông qua nuôi trồng thủy sản đã 
được xây dựng và xin tài trợ theo khuôn khổ của dự án AIT- 
SIDA tại các tỉnh miền núi đông Bắc như Cao bằng, Lạng sơn, 
Bắc giang. 

Đã có các dự định hình thành một loạt các dự án “điểm — 
pilot” mà trong đó cả hai vấn đề phương pháp, phương án kỹ 
thuật và quản lý nuôi trồng thủy sản sẽ được kiểm nghiệm. 
Trong một số trường hợp, các dự án như vậy đã tồn tại và đang 
triển khai. Những dự án đó có thể hình thành nền móng đầu tiên 
cho các kiểm nghiệm nêu trên. Còn ở một số khu vực khác, cần 
phải xây dựng các dự án “điểm- pilot” mới. 


1.2.5. Đáp ứng nhu cầu của người nghèo 


Trách nhiệm và mối quan tâm của Bộ Thủy sản đối với 
dân nghèo sẽ là tiền để cho sự thành công của Chiến lược 
SAPA. Xây dựng cơ chế chính sách với sự tham gia rộng rãi 
của người dân và ngược lại, cung cấp các địch vụ cho nhân 


57 


dân, gắn người dân với việc lập kế hoạch (xác định ưu thế, 
nhu cầu của người nghèo thông qua việc sử dụng phương pháp 
đánh giá sinh kế), xác định và phát triển mối quan hệ hợp tác, 
triển khai, giám sát và đánh giá các chương trình, các chính 
sách là những hoạt động rất quan trọng của Chiến lược. Chiến 
lược SAPA có ý định gắn kết các đối tượng trong cộng đồng 
và trang bị cho cộng đồng các hoạt động mang tính tập thể 
bằng cách để xuất các chương trình, dự án để xây dựng các hạ 
tầng, trang thiết bị cho người nghèo hoặc tạo điều kiên để các 
dịch vụ sẵn sàng và thuận lợi cho người nghèo. Điều đó bao 
gồm cả việc chuyển tải một cách tích Cực các thông tin, trang 
bị cho mạng lưới sao cho các hỗ trợ thật thuận lợi cho các 
làng bản theo nhu cầu triển khai các dự án. Ở những nơi sự 
phát triển của nguồn lợi thủy sản gắn liền hoặc có tác động tới 
nhiều nhóm liên đới, đặc biệt là ở vùng ven biển, thì Chiến 
lược SAPA sẽ tạo điều kiện để có sự tham 81a của quảng đại 
quần chúng trong các hoạt động, trong toàn bộ quá trình. 
Chiến lược SAPA nhận thức rằng, vấn đề nhân lực là một trở 
ngại lớn đối với phát triển và mở rộng dịch vụ khuyến ngư. Để 
giảm bớt tổn tại nêu trên, Chiến lược SAPA sẽ thiết lập những 
mối liên hệ với các cơ quan chuyên trách ngoài ngành (như 
truyền thông đại chúng. Các tư liệu khuyến ngư được hình 
thành nhờ mối quan hệ hợp tác với nông dân và dựa vào các 


trung tâm khuyến nông), các tổ chức xã hôi và các Cơ quan 


kết quả từ các dự án điểm, sẽ được ¡in ấn và phân phát để giúp 
đỡ những cơ quan tổ chức ngoài ngành chuyển tải các thông 
tin tới người dân. 


58 


Nâng cao nhận thức và xây dựng năng lực cho các tổ chức, 
cơ quan có trách nhiệm giúp đỡ người nghèo (như cơ quan hành 
chính các cấp, các tổ chức xã hội, các sở, phòng ban thủy sản, 
nông nghiệp, khoa học công nghệ, các tố chức phi chính phủ như 
hội nghề cá, nông dân...) là hai vấn để then chốt của Chiến lược 
này. Xây dựng năng lực cho người nghèo là tạo điều kiện để họ 
tự giải quyết được các vấn để của chính họ. Điều đặc biệt quan 
tâm của Chiến lược là làm cho mọi người hiểu biết hơn về vai trò 
và ưu thế của nuôi trồng thủy sản quy mô nông hộ trong cuộc 
sống của người nghèo. Để thực hiện được điều đó, Chiến lược sẽ 
xây dựng năng lực đào tạo cho các cơ sở, tổ chức địa phương 
thông qua việc triển khai các dự án điểm. Hiện nay, một vài 
trường, viện và dự án đã phát triển được năng lực tham gia cộng 
đồng, thí dụ, dự án của UNDP “ Phát triển Nuôi trồng Thủy sản 
Miền núi” đã tập trung nâng cao năng lực kỹ năng truyền tin 
thông qua phương pháp đánh giá cộng đồng. | 


Mỗi khu vực địa lý rõ ràng sẽ có những nhu cầu, đòi hỏi 
khác nhau. Đối với khu vực miền núi phía bắc nơi có các cộng 
đồng của các dân tộc thiểu số, Chiến lược SAPA trước hết sẽ tìm 
các cơ hội để người dân tham gia nuôi trồng thủy sản đáp ứng 
nhu cầu tự cung tự cấp, sau đó phục vụ cho thị trường nội địa. 
Bằng cách đó, người nghèo ở các vùng sâu vùng xa sẽ từng bước 
vượt qua ngưỡng đói nghèo nhờ khả năng tự cung tự cấp nguồn 
lương thực và thực phẩm và tiến tới có cuộc sống tốt hơn nhờ 
dịch vụ thị trường. Ngoài ra, Chiến lược SAPA sẽ phối hợp với 
Chương trình Nuôi trồng Thủy sản đề xuất các giải pháp công 
nghệ, quản lý cho dân nghèo sống quanh hồ chứa nhằm từng 


59 


bước sử dụng hợp lý nguồn lợi thủy sản đáp ứng mục tiêu c¿ 
thiện cuộc sống cho ‹cộng đồng, từng bước tham 81a Vào nuế 
trồng các đối tượng thủy sản thị trường có yêu cầu. Còn đối vé 
các cộng đồng ngư dân nghèo ven biển, nơi nuôi trồng thủy sải 
là tiềm năng lớn cho nền kinh tế địa phương, Chiến lược SAP/ 
sẽ phối hợp với '' Chương trình Nuôi trồng Thủy sản”, thông qu: 
hệ thống khuyến ngư, đưa các công nghệ và các đối tượng nuô 
phù hợp cho người nghèo để họ có thể trực tiếp tham gia nuô. 
trồng các đối tượng có giá trị, đáp ứng nhu cầu thị trường trone 
ngoài nước. : 


60 


Phần 2 
TRIÊN KHAI CHIẾN LƯỢC SAPA 


Chiến lược SAPA sẽ được triển khai theo từng giai đoạn. Bướ 
đầu tiên là xây dựng năng lực phân tích sinh kế để hiểu tốt hơn ' 
nhu cầu của người nghèo ở các vùng địa lý, sinh thái được lựa chọi.. 
Những hiểu biết như vậy và quá trình tham gia cộng đồng sẽ làm cơ 
sở cho việc xây dựng kế hoạch chỉ tiết và triển khai các hoạt động 
nhằm hỗ trợ cho đân nghèo. Bản thân Chiến lược rất năng động, 
mềm dẻo có thể thích ứng với những biến đổi trong toàn bộ quá trình 
triển khai. Trong giai doạn 5 năm đầu (2001- 2005), Chiến lược 
SAPA sẽ lựa chọn hai mươi vùng để xây dựng các dự án. Giai đoạn 
triển khai Chiến lược SAPA trùng hợp với giai đoạn của Chiến lược 
Mục tiêu Quốc gia “ Xóa đói Giảm nghèo”. 

Sau năm 2005, hoạt động pha 2 sẽ được hoạch định nhằm 
nhân và mở rộng trong phạm vi cả nước các kinh nghiệm, thành 
công thu được ở giai đoạn đầu. 

Các hoạt động và kế hoạch triển khai Chiến lược được ghi cụ 
thể trong phần 2- triển khai Chiến lược SAPA. Các hoạt động 
của Chiến lược được thể hiện trong khung Logic và sẽ là cơ sở 
để hình thành kế hoạch hoạt động chi tiết hàng năm. Ngoài ra, 
một danh mục các dự án dự kiến cũng được tổng hợp để tham 
khảo (phụ lục I) 


2.1. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC - SAPA 


Bộ Thủy sản sẽ hình thành Ban Chỉ đạo Triển khai Chiến 
lược SAPA, trưởng ban sẽ là một cán bộ lãnh đạo của Bộ. 


61. 


Thành viên của Ban sẽ là các đại diện của một số bộ, ban, 
ngành có liên quan (Bộ KHĐT, Bộ NN&I?TNT, Bộ LĐTBXII, 
Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, Hội Phụ nữ và Ngân hàng Người 
nghèo). Ban chỉ đạo triển khai sẽ thường xuyên liên lạc với 
Chiến lược Mục tiêu Quốc gia “Xóa đói Giảm nghèo” để có 
các thông tin cần thiết, cũng như có trách nhiêm phê duyệt 
báo cáo và kế hoạch hoạt động hàng năm, sao cho các hoạt 
động của Chiến lược nằm trong khuôn khổ hoạt động của 
Chiến lược Mục tiêu Quốc gia. Trưởng ban của Chiến lược 
SAPA (hoặc là người được Trưởng ban uỷ quyền) sẽ là đại 
diện của Bộ Thủy sản trong Chiến lược Mục tiêu Quốc gia * 
Xóa đói Giảm nghèo”. 


Nhóm Hỗ trợ Triển khai Chiến lược dược Bộ Thủy sản 
thành lập để triển khai công việc hàng ngày và điều phối quan hệ 
với các vụ, ban, ngành liên đới (như vụ Khoa học Công nghệ, 
Trung tâm Khuyến ngư, Vụ Quản lý Nghề cá, Các Viện Nghiên 
cứu, các sở Thủy sản và sở NN&PTNT và các tổ chức khác). 
Nhóm Hỗ trợ Triển khai sẽ có một cán bộ chuyên trách đảm 
nhận công việc hành chính và mội vài trợ lý. 

Nhóm Hỗ trợ Triển khai Chiến lược sẽ là bộ phận liên lạc 
với các hoạt động, dự án trong khu vực châu Á, chàng hạn như 
với dự án khu vực có tên là °* Hỗ trợ Quản lý Nguồn lợi Thủy sản 
trong khu vực — ŸTREAM. 


Cấp tỉnh, huyện và xã sẽ chọn nhân sự để thực hiện nhiệm 
vụ trao đối thông trn và liên lạc, đồng thời, mạng lưới thông tin 
như vậy sẽ được mở rộng trong toàn bộ quá trình triển khai 
Chiến lược. Nhân sự cấp làng bản (theo khuôn khổ dự án) sẽ 
thực hiện công việc hàng ngày và sẽ được các cấp huyện, tỉnh, 
trung ương hỗ trợ. Công tác triển khai Chiến lược SAPA được 


62 


phân cấp và sẽ được nhóm Hỗ trợ Triển khai trợ giúp đắc lực 
(xem hình 1). Ngoài ra, nhóm Hỗ trợ triển khai sẽ trao đối với 
các tổ chức Chính phủ, phi Chính phủ, hiệp hội đoàn thể quan 
tâm tới xóa đói giảm nghèo thông qua nuôi trồng thủy sản để tìm 
các cơ hội hợp tác. 


Hình 1. Sơ đồ về Cơ cấu Hỗ trợ Triển khai chiến lược SAPA 


Triển khai cấp 
làng bản 


Triển khai cấp 
làng bản 


Triển khai cấp 


Triển khai cấp 
làng bản 


làng bản 


—— 


Đánh giá nhu MẠNG LƯỚI 


cầu sinh kế, — 
cách tiếp cân Cấp tính 
trao đổi 


Nhóm Hỗ trợ Triển khai 
SAPA cấp Bộ 


Ban Chỉ đạo triển 
khai SAPA — Các 
thành viên bao 
gồm các đại diện 
của các Bộ, ban 
ngành khác 


Bộ Thuỷ sản, Chiến lược 
HEPR, các nhà tài trợ, các 
đối tác khác 


63 


uọu Buọu uaI! 

lệqd uẹ ñp tt UEA 202 - 
6l 2onD Buonp 

(UI( uộ|A #9 nội| 9S 982 - 
Ugs Án | ôg “@† Buo | 

9ño 6uo| 'oeuBu uigl6 Iọp 
0X BIỔ 20n†) nại] 2ñIN 2ön| 
u9Id© giổ WUẸp 09 00g - 


UP ñp 262 ñ) 20np 

nu) tưệtUôU VỊ 209 gA ÿnb 193 0S 09 
tộIJ U20S (UJLĐ JĐp EjnS Ueud dọo - 
0uÖu UllÖ Jọp 0x nại) 2u! Lộ 

2u) uou) Ôuọu uau jeud quụ Ôuonuo 
ôuoi uệtd óq gị Uệs ÁnU) Ôuọn, lộn - 
uieud 2A) 2n) Ôupn| uợo) Ue opq 

uIệp ệA ÓU ồuQu 2g2 ouD oeuÔu uietồ 
lọp eox Uetd dọổ ues Ánu) Buộï, IọnN - 
uS Án) 

6uọn Jọnu ?A uøjp 2¿ou Buọ! iọnu nì 
lỏi ñuonu 2ônp oeuÕu up % 0/ -09 - 
Jọnu ugs Ánư) Buỏn| 

ueS PU0¡ %0y U/2llo ọ 6uọu ọu/ 
Ánb ues Ánu) 6u" lọnu Buôn| ueS 


Md3H #9 uệud 


0euÔu uigI6 
lọp eox ugud dọo 


0S Jựo 902 BỊÖ Quợp 0S JL9 uộIt 8t] 
tiep 6uộp 90] 0Ị nạ nộ|| IE\/nộl| n 


(UẸU] UẸOU ỘP 2/1U1 
BIổ UẸp 0S J2 


ĐNñH2 n3II 21W 


VđdVS 9ôn[ 0eI{2) en9 215071 ZunHXJ [*£'7 


ay  SẾ S00 -HI0Z NVOđG . 
IVIĐ ĐNỘŒ LYOH H2VOH 3W VA V4VS 2Ó/Y1 NHIHO VAO 2I19QT ĐNIHM 'Zế 


64 


'np Áẹp un dẹp 2ðnp 
9S Wdy§ 9ón| uelu2 ¡EU 
UIi UuH Ổupnuo uệIu 28 
ạp uulu2 tợị ạA dọô 6uog 


0P Áp ydlS 20n| 
U93 019 qUJU9 J8} 01 0H - 

UợS Ẩn) 
Buọï| lọnu 2ñA duJ| ueI jgtd 
ñs ouo  6un 2n dạn nud 
(UJUO 82 190s (J9 369 - 
'6u) 2ñ] đạn ues Ánu| uieud 
upS @A u74] jU) nẹ2 nN - 

'UIlÐIp BX 
262 uạp Buò4) ulọIuôu ôupnu 
(UP @9 Pu0UJ 8S J8) U@IU| - 


'ÖI) IEỊ @L 960 [0A UộIU 
2fUỊ 'Eub Lou ưerib po enI6 Uợ 
ñp 8o Õuộp d0u/UộnU) Eot - 

0) Ép ĐOU)I 22 9A /davS %0) 
UgM2 #O gIỖ (ợp 022 00g - 
20n| uạIuO IEu 

UộJ] Ôñ QU UIOUU |ÐA un 
nạu uenb 02 0| enIỗ ob| oệp 
uuI) Buonu2 ạA uònU] øo[ - 
YdVS E uieu ÔUẸU o9 008 - 
#3 JuIs t9I uệtJd 02 0g - 
UE ñp 

9g2 Ef19 uIeu 6uUẸu go ogg - 


tại Bượi đạo 0 uộRJ 901 
3ỏnp oeuÔu ulE6 lọp gọx uạp uenb 
ƯợIi @dvS Uý ñp %0Z @ )EUU 1 Z1 


'oeuÔu IonBu 
E2 nẹ2 nu §A uou 10Ị J@tq nIu 
ạp Buọp Buở2 g8 uieuy deud Buonud 
'6uop Ôướ 8 tuịS BỊ QUỢp @A 
0È) 0ẹp 2nu9 0Ị 2ñ ueu g2 d6 
lon Bueu! Buo uenb ø2 I0nÑ 'L'L 


93 (JUIS LĐIỊ 
ugud ogo oeq .Duon JQui 
6uộp 21 gIổ up ogo 0g - 

u ñp 22 E02 062 00g - 
VdyS tu ñuonu2 
E2 Uieu ổuẸt 02 008 - 


tes Ánu] Buọi] Iọnu 

0U Jọp 0@uÖu queo oónp Jeou) uợ 
hp BunA Buon) oeuÕu ộ % 00} ~96 - 
1% 08 ue| Ôue] 2önp Uệ p 

g2 gx 289 Õuo!ị ues Án) Ôu0!) Iọnu 
U@Ánu2 uuIp eJồ 22 eno dệuu nu] - 
'ues Ánu Bu01) 

lọn 0uu %09 -0€ uạ| ồue] 907p 2VA 
Buou\ ậU 09 'ulạIp eX 282 §uoI (Up 
BI u 982 qulq Bunl) dệuu nụ] - 


ues nu) BuỌI lọnu 
00 | 0O 2¿0U 20'U] 
ñud Jö| ðu E9 9 (MS 
Bunuu uuọq deq 0uọs 
9ộño 0o Buọp BuGo 202 
eo 'o@uU I0nÖu 612 
Buos Bượp }ÉoU| 9A neo 
nụu 209 Uou 10| Bún 
đẹp EA 19Iq neIu p 
Buợp Buớo ẹA Bupnud 
Eịp deo )ệ!q 2ÉD 

'2ntp dị añ| Bñuu 0o 
6uợu A @ Ôun2 '| 


©Nnd IỌN 2y9 


UỆS 
Án BuọI] Iọnu ta 
1eud odU “uọi BuonU] 
iq ạp 'uuọq dẹq 

6uos 20n2 0o uệp 
IonBu ẹA oeuÖu Ionu 
Ero @3 tIuIS Uộ|L] I#2 


JÿW 90nM1 
f311L 2W 


65 


OÉ] OẸp 

2Ónp Öq p2 2g2 LỊ26S UUE(] - 

dỏu 

20n9 902 Uuq uọIq 'uIỊ Buou) 

lỌD 0E7] @A 02 00q 22 - 

VdyS 20n| uạI2 Ieu3 uai 

Ô1\ 0U U88 ỆA 2/2 0} 909 

ETIỗ 3/1) (uJq9 uệnu) gou| - 

YdyS 90ñ| uIU2 

E2 JeU| UeM} (uJ1) BuU0nU2 
@A Uệp ÔuQu 02 Áp} 0S 

IŠIA BuạI) A quy Buat 

BuẸq tEU3Ị taU] tJuụ Bupn2 

'VdVS 5ôn| uaIu2 nội Iẹ| - 


ưp 

ñp 982 eno nồu uaÁnuy Buộp 
JÈO A HuJ2 lệ 0g2 opg - 
'Uô9 BÏ| ep LileIp 

6unA 2go e2 nu (@ÁnU} 
ÿA QUIO lì 02 0EH - 
UE Jp 089 O0q 22 - 


YdVvS 20n| uọI2 
E2 uueu Bueu og2 opg - 


.U9I) )ệUd 2S 
(Ju/U9 262 oeq Buo 
:pIiỗ \UẸp ÿA }ÿS ulgIỗ 
'eu uẹI] 'J2¿ou 

øx đè| Êuon Buop 


VdyS Iọn| ôuÊu1 e2 uuaIp òq uợo 
2g2 gỊ uiộlJU 9g! (UI ạp 0È] 0ẹp 
2ônp ỏq uẹ2 o2 ydyS 20n| ul2 
BIB uleU] 109 nu2 uenb 02 0ẹ 


dệ| queu) 30np ýdyS 9ón| u8lU2 | Buộo gỊô UeuI dẹud 
E9 uJ) 6uou; eA nội, mì uou) $H ''€ | Buonud nội IpIB 'ôn] 
Buộp | IeỊ guu 2g2 ẹA Jueôu 


JÈOL OẸA Jp ệA đệ| Uợt) 2ònp dyS 
90n| uạlJ2 e9 uẹ ñp/uuliị ôuonu2 
292 '3nU9 0} 9g2 lọn| UÈN 'Z€ 

pÒ)) 
lệ] EU 262 ệA 1012 n2 uenb 02 2g2 
'UUJ] 99 9 Jg} I0] vdS 20n| ueIU2 
IEUbj UôI] (uJf) BU0/9 ệA ydyS 200| 
U9Jt2 JB1 Buộ1 uợiq 0ud EA L tị `} '£ 


uạtI/JueôU 6uo/) 2g 
döu Ioud nạ|p 'Jọn| 
Buêui dẹ| 'ulệtUôU 
UIUD{ @S EJU2 '9/0U] 
UÈuu 062 6u :enb 
Buou) lọp uạI| ueuu 
9g 9g emIồ Uị Buou) 
J0D 0E1) Uệ|U] IE2 '£ 


Iebj UeI1 2Ö 
ug Äp 9⁄A nụ Bunuu ø ÚuJu9 IB 
ñA ú9jp 'nu ueÁnuj Buộp 1É0H '€£ 

'UES Ấn] 
ôuo1 Jọnu ñÔu uạÁnt)| @A 7 niẹp lỌA 
u0U }0} UÈ2 đại] 2ônp 0uUu LỆ Úp ¡BU3 
u9I) Buọp Đuộ2 9g2 lê %0p ôuE| 
US Án] Buọ-} lọnu tpns BUEN Z£ 

us Án Buọn 
lọnu ïÌA LĐịp 'nỊ nẸp I0A ti J0} uệo dọn 
30np tt ñp ulạp 'BunA Bunqu ø tu U0} 
Íq ạp 'oouôu up EB ôu %0/ -09 "1 Z 


:Buonh jU) ệA nu 
ueAnuy ñA uojp 'Buip 
ỊỊ 'uI BuQu) '}U2 
]ÉA 0S Ø9 J0) 0QLÔU 
Ionôu eno uẻo dọn 
Óp 200! 069 BUẸN 'Z 


66 


0uu oui Ánb 

lọnu uẹp Bượu ou2 }ÈA 6uộp 
90uY 2js Á| uennb 2ðn| ueI\2 
uẹp ôuonu uệq \UEu] QuH - 
Buộp 2g) BIÕ duẹp o9 oọg - 
lon| ôueu! Buo1 

BUOn!) 'UộIA 22 E2 Uuleu 
Bupu no ueluôu 2o 3y - 
30L BOUX 062 

00Q 'uỆ ñp 009 00Q 2O - 
gIÖ tệp 009 0g - 


uệ/} 8| Ôuộp 
Iéou 2ẹo Buon Buop Buj2 
BI8 uleu uẹp uonU t9pS - 
ttugôu ueq 2g2 0o nội| 

IỆị 'dVS 20n| uetl2 E9 
Buộp JÉ0t Áx quịp 02 0g - 
0ouBu u!E|ỗ Jọp eox 

6uộp †éou Buon Buo2 uueu) 
282 @A UỊỊ UệQ 292 "nộIt lệ] - 


ouu ọuI Ánb Iọnu uẹp ồuou 

Bunuu o2 ups Áp) yệA Buộp 0U 
2jns ÁỊ uẹnb 20n| ueiU2 ueIq 0ta| 9'y 
toui Quôu Buọo Bunuu eo Buoïu IQUI 
'éu 9x ạ) tu), Buộp 2Ø) giÖ qượg yy 
Buọp Buộ2 eIn2 uaI 

Á 0p\JY UiIet 0S 09 Uạ/) 0euÖUu |0p ạp 
UEA 262 8A BUOnH| 'uiộiA 282 E2 n2 
uạIuôu tu) 6uont2 up ÁeX 
Buop 6uó2 eỊổ uietl) 1S 09 

n2 ueIuôu tui) Êuonu9 enb BuotI Á| 
uenb uI¿'uôu 0u 0au) )eqd ệA tạIq 
Buôn] Iọp Iọnu '6uojn 'uẹs tuls Buon) 
dòu nụd $uôu Buo2 Buập ÁeX Zÿ 
0auÖu JonBu ep2 a3 uLs ni 2ñu1 
'Buon) iu Bugu uiệf 0S 02 tuọn 'dôu 
nud 2g) ue2 ồuou) ộu tujp 2X |'y 
do 2g2 B9 LIo0s JuJJ2 2g2 Buonn 

uậru eU} 20np Buọp Buộo en2 BIÖ uieU 
f$ I0A BI LIẸP A BE] UieĐ| 'uợ ñp 
uộIu 20U] '9¿0U a3 đời quư) ệnD '/£ 
ues Án 9g '2I/9d2 

IpA U uQL] JộÐ 98] VdVS 
2Ôn| uaI2 !euy uel1) 0)-0u ulE8 '9'€ 
YydyS 90nI 

ueI2 lộn; Buéui Buon ueIg otd 20np 
oguÖu Iọp eọx ôuỏp 1¿ou Búo! 20np 
nu) uuệIuôu duJị 204 tẹq BuJJN '6'€ 


dòu nud 
Ái tIgnb uộIUBU uÐJ 
uoIq 0ud ệA Buñp ÁeX 
nu ñuno deu) nì nẹp 
'o/ ti J 'ổUonI) lọ! 
LIỆ0} ƯE UES |et| ẤnU} 
lọnu 9uÖu Buọ2 uệuu 
đại] ỆA UU ud 'y 


67 


9ộIA Buo2 oeA BI Le) 
uộÁnBu jñ ñA top euu 2e2 


Jd qubị o2 


2nI du EA 


UI ÖUQU1 “jq }@!U) 9S }ÖU! o2 


2| UEUN - 
[#3 U9H] ÿA uẹ 
ñp LlaIp 2g2 quịp 
9ợx øp dnIồ 2ônỊ 
UôJU© !6q3 ue@H] 
Ôi ỌH UIOUN - 
90nU gu 

22 OỊ A uenb 
Đ2 En9 ọq up - 
Ôi] JE} eUU 

282 E12 A 20nu 
§UN n2 ¡ud 
qUJ{ uonBu o2 - 
OÈ] OẸP ñA 

onud uận Bupnud 
Tội lỢ} ọ2 - 
OÉi OẸp tu) 
Puonu2 oeA I6 
UiEU) Ọq Ugo Buổn| 
ø dẹo Bun2 - 
BỊ UueU 
-_luenb pa sga 
ỆA nud qu/u2 
-| E2 óq uẹa - 


1Ð Ø1 ¿002 nẸB 1L 


L00Z 
tuệUu Z} -6@ BueuL 


L00¿ 
uueu ønIỗ Bueou»i 


(ñA top deo 
Ôun2 uu 969 IpA }@3 uọI| e9 9) ñA uójp 
9g2 lọ oeuBu JonBu eno ủẻá den Bueu 
gu 062 Bueu UIỆUU UJỘIU Á 962 UiộiuBu 
U/9lJ p H0uo Eñi 6uonud sịp 2pg2 p 
uiộIp tỹ Äñp oợo jenx ep gA tuịp 2eX 'z'# 

oeuÕu IonBu 
0u9 Ø1) ou 2e ñA uojp sẹo gA Buonh iu) 
'ue \eũd » nn2 uạIuBu 'Buñp uì 'nồu 
uýÁnu Buộp j&ou Bugu uiợi øA L2 
dộn Bugu gúy 'neo nụu nno ỦoIUÔN 'L£ 


93 tU!S t2 

Uuetd og2 oøq yeud uẹud ẹA up uị 'G'I 
$9 duls Buôn tiện oJy teud quợu 0ọ!| 'g‡ 
'@3 UIS 

gỊÕ qượp ọp lọp oeuôu Iuo nọ uạn eñp 
Ôu Buợu 29 'uioIp øx oợ2 uỏuo B11 'E'| 
UES ẨnUJ lôi uọnBu oEA 2ỏnu) 

ñud Buos 2ón2 o2 oeuôu ionôu en2 
93 qUIS U2I) ugtd @A gỊồ uieuU) uenb o2 
92 En9 òq ueo 2ñ Bueu Buäp ÁeX 'Z'| 
VdVS 9ỏn| ueI2 eno uueip Buôn 

uenb 02 0 '!ðn| Bueu! oeA gịô uIeu) 
@S uenb p2 oes tquep quịp 2ex '}'} 


—F TTETUTRNINDEESESiPnpennuuunn 
: JHd IHĐ NIH Đ/1HL . : 
ĐNỌG ©yL O1 3A O2y2 NI áq NVI9 IOHL ĐNỌŒ J1VOH Ov5 
ĐNỘđG LÝOH 2V2 


68. 


j— 


01 

IỢ} 20U2 O} En2 
ỆA nụd quịd2 
øn2 ;Ud du - 
hA 

9nud uận Buonud 
ẹA nội 7 'OEU] 
lột juBu tu 'ug 
UỊ Od9 dd uỊN - 
uIị Buou) 2¿ou 
9 }ØlA Ốp tquụi 
02 Ôq uệ2 02 - 
nud 

u22 0uenb p2 
982 E02 óq ue2 - 


ÖI) IỆì 

EuU 6A 90nu EữN 
E12 Jud dubj - 
ñA 

oñud uện Buonud 
29 EA nội| nỊ - 


'Z00Z 

Liệu 7n} nẹp Jeg - 
6I 

-90 -L00Z LIEu [ | 
Bupu oeA Sonb 
Lo) iuBU IÔH - 


L00Z/01 
~6 Buợu] - 
}00Z uiệu enỊO - 


'teI) JệUđ LĐBS LJUJLĐ LỊUI9 nạp 
9¿ou Buñp Áex ạp ôi fe) uenb 6o ogo 'nud 
Jd© Mịd| 3209 Øì 222 eo nụu 6uno nụd 
UUIUO n9 oi oẹp 'Sñp op|B 'no uọluôu 
iÖu ueÁnthị 'Öuúp up ;nuu ñA toj0 £A ôi) OU 
3U OỊ 202 ouo oeq Buou) uiệruÕu tui 2Ó 
lệq 989 o9 ạp Buộp }ÉoU 2eo ietb† U9U| '9'E 

ul BuQư) lọp 0e!) ạp 2e oEUI 

lọt juBu jộu Buép 5go eA UỊỊ Buouì ọd 
Buọo 'Á quịp dỏu oóna og5 onu2 oỊ '4'£ 
907| u@I2 tị uel1 

qui) Buonu9 eA VdVS 9ón| ueIto uạIq 
oud sonb ưẹo) juBu lớu 2núo ọ| 'tr€ 
'OñA 

nựy 6uoi tu Buond2 2go eA „oeuôu 
UIEIÔ JỌp EỌX, EIB 90nD nạn 2ñ4 9ỏn| 
Uộ!JO IOA A 2e QUEÕU teq 22 JọA 
VdVS 2ổn| ueI12 Ion| BuẺu/ 3e uạt] 'E£ 
"ydVS 9ỏn| uạIuO Ieu 

uQU] Ô1) 0q 'Õ4) lệ) guu 9ẹo “ồuonud eịp 
'ổuon Bunn uenb p2 282 'uộIu 2ñ Buep 
uỹ ñp og2 cnIõ oonb uẹo) ion| Buẻui 
O9 uIị Buou) q2ÉoL @x quẸu]} (uỊH 'Z'£ 
YdVS 2ỏn| ueI2 ueIg oud ga uẹ LỊ 'ÿ'E 


oouôu 
lpnÕu ouo ñA tojp 2g9 tgi Buội nộtug 
IÐIB uiequ Buộp )#oU 9g2 IeuUN ueu| 'y'Z 
ưệ p 


9go Buộp J#ou gịB quợp EA }ES ulEIO “£ Z 


69 


01 
lỆ) 2202 0} go 
E^ nụd qu/2 


eno ¡ud uuIM - 
OEU} lọu 'up 

UỊ o9 jud UUIY, - 
n2 


uọIuôu úd quy - 

n9 uẹIuBu uộiA 
282 “nud duIqd2 
20u2 ọ1 'uenb p2 
Sẹ5 go Ọq uẹ2 - 


¿00¿ 
uIỆU JỊ nẸp 18 - 


 'ERPC 


oqu Qui Ánb iọnu uẹp Buou IọnBu Bundu 
Ou2 ues Ánu) tệA Buộp 803 205 ÁI uenb 
20nI uọIU2 Uu@!q 0d ệA UU/2 UẸOH '9y 
'ipui ệu„Bu Buo2 

oạ2 Bunp đẹ Iuy lộu ex 'Buonn JQUU Buop 
2p) EIB quẹp 9p ỌS I2 9g9 }enx aq '©'y 
'Buon 

¡) eno neo nụu “oeuôu IJonBu eno nẹ2 
nụu Bun dẹp 0S 02 Lọ!) UaIq uøA 'Ejp lộu 
lọnu Buön IỌp 262 ou2 ÁI uenb uu2IuBu 
qUI '@uôu Buọ2 52 uọI] IS tp 
oeuBu lonBu en2 Buos 

oọn2 tộ†t) I Iệ9 p øp dniB eU) ọo uưộIUjỗU 
hệ Sẹo 'ueIq U2A EA Eịp lọu ÔunA seo 
0 Iö| ưọnÔu ÁI uenb ệA Buọn lọnu Buon 
Ẩ\ ượnb -Buop uzoIuBu WUI3 tulÌp 2X '€y 
'Buon") it neo nụu A oeuBu 

UẸP En2 nẹ2 nụu duÍp 2px os o2 uẹi) 
Bunp dẹ Bửợẹp @p EA deu] n nẹp “O1 JM 
) 'ueo1 ue ues Ieu Ánú) lọnu Ôuon 'oE) 
Uuệuu Ues Uuis @uBu Ổuo2 tUỊP 2X 'Z 
'Buop 

u92 En2 Iõ le] ñs I0A ưộiA sẹo eno 
nn2 uẹIuôu dul2) Buonú2 lệnx @q 'L'y 


¬ 


70 


2.2.2. Lịch hoạt động năm 2001 


Triển khai Chiến lược SAPA sẽ được thực hiện theo lịch hoạt 
động của Chiến lược HI:PR trong giai đoạn 2001- 2010 và một 
số lịch triển khai chủ yếu dược phi trong khuhg 1.ôgic ở phần 
trên. Hàng năm cần phải xây dựng kế hoạch cụ thể hơn để triển 
khai. Dưới đây là những hoạt động được lập cho nửa sau của 
năm 20OT. 


Bộ Thủy sản sẽ thành lập Ban Chỉ đạo Triển khai (SC) Chiến 
lược SAPA và nhóm Hỗ trợ Triển khai Chiến lược (ISU). 


Nhóm Hỗ trợ Triển khai Chiến lược sẽ in và lưu chiểu Tông 
rãi văn bản Chiến lược SAPA bằng tiếng Anh và tiếng Việt trong 
tháng 7- 8 năm 2001 


Nhóm Công tác với sự piúp đỡ của một số chuyên gia quốc 
tế sẽ xây dựng chương trình hành động 5 năm và kế hoạch hoại 
động chỉ tiết cho năm 2001. 


Tiếp tục xây dựng năng lực phân tích sinh kế và triển 
khai hoạt động đánh giá phân tích sinh kế trong 2-3 vùng 
được lựa chọn. Kết quả phân tích sẽ được sử dụng để xây 
dựng các dự án. 

Hình thành kế hoạch thông tin, liên lạc và mạng lưới giữa 
các tổ chức tham gia vào hoạt động của SAPA sau khi đã trao 
đổi tư vấn với các tổ chức, cơ quan liên đới. Trình bày kế hoạch 
tại hội nghị toàn quốc tháng 11 năm 2001. 


71 


Chuẩn bị báo cáo tổng kết năm và kế hoạch cho năm 2002. 
Kế hoạch năm 2002 cũng sẽ xác định đóng góp các cơ quan, tổ 
chức tham gia, cũng như xác định các hoạt: động chủ yếu cho 
từng năm trong kế hoạch 2002- 2005 

Ban Chỉ đạo Triển khai sẽ tổ chức hội nghị toàn quốc vào 
tháng 11 năm 2001 để giới thiệu Chiến lược SAPA và kế hoạch 
triển khai. 


2.2.3. Nhu câu kinh phí để triển khai Chiến lược SAPA 
2.2.3.1 Các đóng góp của Chính phú 


Bộ Thủy sản sẽ có những đóng góp bằng hiện vật, cũng 
như tài chính để triển khai Chiến lược SAPA. Các đóng góp 
hiện vật bao gồm phòng làm việc cho nhóm Hỗ trợ Triển khai 
(SU), điện thoại, bàn phế. Hàng năm, Bộ Thủy sản cũng sẽ 
dành nguồn kinh phí khoảng 300 triệu ($ 20.000), để chi phí 
cho lương cán bộ, chi phí cho một số hoạt động của Chiến 
lược SAPA. 


Đóng góp này không bao hàm các đầu tư của Chính phủ cho 
mỗi một dự án được hình thành trong quá trình triển khai Chiến 
lược SAPA. 


2.2.3.2 Đóng góp của các tổ chức tài trợ 


Sự giúp đỡ của các nhà tài trợ sẽ được đề nghị để hễ trợ cho 
các hội nghị, đào tạo, thiết bị văn phòng và chỉ phí để khởi động 
SAPA, và các hoạt động thực địa. Một số kinh phí cũng sẽ để 


g#. 


nghị để chỉ cho cán bộ trong nước, cho chuyên gia quốc tế ngắn 
hạn, theo yêu cầu của kế hoạch hàng năm. 


Các dự án trong các vùng chọn lựa sẽ được hình thành với sự 
tham gia của cộng đồng. Các dự án này sẽ được gửi tới Chính 
phủ hoặc các nhà tài trợ để xin kinh phí. Trong năm 2001, thông 
qua Chiến lược SAPA, Chính phủ sẽ tiếp tục thảo luận và thương 
thuyết để hình thành cơ chế cấp vốn nhằm hỗ trợ cho dân nghèo 
theo các dự án riêng. 


Vdvs Ioni BuéuI Buoy uenb pọ 222 
uộIU 28) 20u9 ØỊ 'uenb 02 og2) 
Bupnud sịp đẹ9 2g2 ọ oouÖu Iọp 

eọx uộp }ÉU Ø2 p9 ÿA 2/09 0} (UẸt] LJUỊH - 

tu gnb nộ oQUÖu lọp eox BuỘp JðOt, 

2 9p ˆ Đuộp Buộo UÒ dạn doud Buonud 2o 'ồ| 

uonôu.'Buợp Buộo ạ^ te nạt Buntu jq 6uEl] - 

'0euôu IonBu e3 n2 nạÁ Bun dẹp ạp 
1ÿU2 }ÊA 0S 0o dgo Buu "3Ä Ueuu uọnBu uạIr) 
1euđ 29A 89 uloB oeq 2ä Bueu Buono 6ue | - 


uJếu Jộ|A 9 @UÔt JŠH 

:uộIt 28u) uenb 02 

6uop Buỏ2 2g2 o2 

0QuÖU [ọp EQX nại) 2ñui lọA đỏu nud ueS Ápu] 
ôuộï lọnu A Iö| uọnôu á| uenb ạA oé| oẹp 
tu) Bưõnu2 2g2 2nu9 oỊ 2ñI Bueu Buhp ÁeX - 
us Ánu) Buo' 

Jonu eA tôi uọnôu Ái ưenb 2ñA qui u01) Uẹp 
uệUu 012 001 0ợp 936n| uleiu9 quịp 9È0H - 


Buộp JÉ0u S 02/neI) 2ñ 


Vd4VS 90n| 0212) 


9 uêu jq eịp 2ñ) 
Buộp 1ÉoU EA no uạtuu jq 12t ue2) nạ!t| - 
Ái uenb gA Jôu EX 2) 

4n BuonIị J0! '}ệnU Ấy ạA lệIq nạI\ nạ] - 
Buôn) p2 @A 
- ' Buôn| os ạA ngIu) ôq ugo 'ộq Buọp 8uọu)ị 
Bupnud eÍp @ Jelbị uạI) '2nd2 9 B¿ot} @H - 
0QuÔU IQp 0X 2ộIA u01) ugs ÁnU] 
n3 ñugu Lệ!) '0euÕu lợp @A 1øIq nạIu, nạId] - 


”> 4| uenb 'yg0S UIelị 

'BỊổ tluợp 'ượ ñp Jetby uau] 'qo#ou a3 dẹ| Bu04) 
Buop 6uộ2 dẹud Buonud ạA 9q nạIu ñs nọJú] - 
uS Án u01) tọnu quệu 2ðU] ệA ép 

BueIB ou2 1pu9 JÈA 0S 02 'jq ielUị 6ug' nọlt | - 
0u 042 Buos 2ộn9 uộit) I2 ạp nạIt nnt 

Ð1) 0 ønu9 uạu 'g2 euôu Buoj oeuÔu tonBu 
E02 neo nuu ạA tờ) Buôn) 19Iq nạI ñs nạ|ú¡ - 
Öp J1] 09 2À| uUgdu Uonu neI\[ - 


nẹ2 nụu A 1@Ánb IẹIB uẹ2 ạp ueA 


hú 


xe 


nuu 2gU3 UES ẤnU) 
Buo/] lọnu ¡gu) (IUIS 9g] UuE2 
uậ) nạIp BunuU ñuo+ n1) n3 
Buop u92 2g2 ou2 oeuBu 
uIElB Jọp EọX nại 2ñuI 
uuợu) Uệo, dnJ uueUU: uau) 
)eud 9209 o} gA 6uọp 6uộo 
'uonud eịp uenb p2 3e2 
ou2 2ñ| Bueu Buon2 Bug| 


UẸS 
Ấnuị ôu0!) Jọnu ạuỗu ôuon 
Buộp ¡êou tonôu 6undu 
E2 ộp tu} 062 Buệu 
UIEU 9 @LỮN I9H 042 
9nu2 0) 0| 0ueu BuÄp ÁeX 


- 8Uop Buö2 gA 6uand 
Địp đỹ2 2ÿ2 0/2 4/02 0J +? 
Bugư 0E2 uUpU ÿA 02 '8tn2 


:ÿ BúP IỌN 


E2 U ñp 2ñuI JuEp u21 ñ([ :J 2n na 


14 


† ;uộIU 92] 2/9 0} @A Uenb p2 g2 

'ôU EX ñ1A L9jP 982 'uệi Jetld 
IọA ulệ2 dội) 'UU[p JệÁnb 2e2 (uEU) QUuỊ 'ộq 
ú8IỊ 201p nu ñúd ạp Jột 02 ạp LiạI) 0È) 'uẹS 
Án 21A gui 6uori Buộp you enb 8uou¡ - 

BuƒA uạq uss Ánu) uọn tọnu 
uai ieúd m 02 lôi 22 BuonH EA I6 ulet) 
30np 0u 8p ju ñud oo 2| Bugu oe2 BuẸN - 


ị 0ud Lượt | “0U)] }9 £A 0ẹS Án | ỏg 
:uộI 2ñ) 20U9 0} ệA Uønb 02 g2) 


09uÕU Qu 209 U80 2/1U) U90| 8q anh 'on| 
ÔuớtUU g2 0tÐ 2| uọl uy Buou) BuOU] $xJ oo BuO) - 
| dỏu nủd Buộp t¿ou Buonu 
ôuontd tuịp 2ex ẹA dẹud 6uonud “Jeu2 lệA 
S02 đg2 Ôupu '2ñ| ueuu uonBu ueJ1 )eud 
E2 uiu 0eq 'nồu uaÁng) 2ñ Bugu Bunp Áey - 


Buanud gịp Buorn 29 ga y'€'z đạo Ôurut BuO/u |. 
:UỆI 2JUI 2/LÐ ØỊ ỆA UETb 0o 222 

ex BunaA 'nẹs BunA 

ou2 Buon/ e2 Buôn| os Uợ] 3ðIA 82 Lưu 
0gq “euôu ép ôuon" 2¿2 Buou] ậu o2 ôun2 - 
8] 2Ï) 0É 
0gp Buonu gA JeU9 JÈA 0s 02 de2 BueU '9j| 
uIệU uonôu uaH) pud go tlọ6 oed 'auôu Áèp 
Buon") 2g2 ouo oẻ) oạp 2ñ| Bueu oe2 BuẸN - 


.: 0u ñú #2 Óq UạI ÄS JA uEq Án 
389 Buonu lột 09 nạJuu 01 2önp ønU2 nu ñúg - 


uẹS Án\U Bọ] Iọnu 1) d2J JÒ| 


'Ôq Lại] ạp Lộ) nạIp g2 612 eA g2 auôu Buon 
lÔU EX ñA tĐ|P 32 lợi t2 dạn uộn| nạp 02 
E72 'uị Bu0U] 22 ộS E12 20p ønuo nu ñc| - 

u29 ueêu uo2 Buộp 
JÉoU gs UulệlB ệA uẹs Ánu] BượI) nu 280 
91 Ieuj uộI '9É0U @j đội oA nu ñud e2 
BIỖ uie\] ñS “0i ạp UEA @A tu) Uenb nạ|t| - 


0euôu 
lọp #Qx nụu Bup2 ua )pud nại 2ä ñA onud 
ạp nôuU uaÁnu) Buộp J&ou_ 3Önj UôI,9 nạIú1 - 
đu nud 

enu2 nồu uaÁnux dẹud 6uonud 'uẹu oạuBu 
U02 ÐÖU ueÁn\ 0u2 129 IỆA uộn Buonu] - 
09uÕu uiẹp 

ttềud Ôq 1Ôui J0A Jop 1ệIq 9Ép nồu uaÁnubị Buộp 
JÈou odo dỏu nud Ip Buonu, ệA 3Ä| UeuU nạtú| - 


au2 
uêu u02 uenb nnu qugBu Ueq 'np2 ueluôu mi 
Ø2 99 |0A UJỊ BUQU] ÿA 2/09 0} @A ộU UIT] - 
u| ôuỏn| ọs o9 oÈ) oẹp no nụu Ôun 

đẹp np n9 *J uọ2 euôu Áèp Buoru Buôn) os - 
døu nud ønu2 sóu uuin Bupnu2 Buonu duịg - 
0| oẹp uậI) ôuonud nạIu 1 - 

37 uteuu nạ|ú 1 - 


US Án) 
Buo" lọnu enb Buou) nu ñụd 
En2 Q1) JEA 'U} jA 062 BUPN 


uẸS Án} 
que6u ou2 nồu uaÁnu 
9i Bugu Buon2 ôug | 


LUIỆP 
Buou öt 9g2 012 01 0ẹp 
Buôn) Iọp Buộ! 0u! ạp “ugs 
Ấnu) ỗuọ¡Ị lọnu £A tôi uonBu 
Á uẹnb 2ñ^ uulỊ Buon Buộp 
JÈou ạuBu Áép Buon 282 
Buou] $ ou2 oi oẹp 20I 
Buẹu o2 Bun2 'ôuon2 BugL 


T5 


Bu0 @J\ EA Òq 

9gq Bueq Buop uou Buou Bượp Buô2 9g2 - 
Buop Buỏ2 en2 eIỗ uuleu) ñs o2 tJ2¿ou a3 đẹ| 
'ÁI tuẹnb uuộiBu gu nụu ôun2 du Bunp un 
uọA £A Jọnu BuoIB dẹ2 Buno 3A e2 uIoB oeq 
'enb nạt ọ2 nu ueÁnuyị ñA \jp tuếu! ÁPQ - 
Bupntd øịp tẹp ugttt 0u2 t2! lôi I| tlIep 
uuệuu dôự 0đ j0u! tuIu (ẽo| BuES I} UộIg 2E} 
tJuE2 BU0u ộU g2 lọp ueÁnuo 2A enb Buouh 
ueÁnBu tại uonBu enb nội o2 Bunp ƒs - 


IU tộJU) QuJ) 0S 10UU ÿA. JÿQ UA ÿA 

uạÁnBu Jet[ '#| uoS 'neu2 IE1 LNLd -NN 0S 
ueÁnBu tạ) Bunp ƒs enb nội 'Buonl) 
ự £x @i tu Buộp 2g] gi tquQ - 
EnI Bườn! 2e2 Buo:1 dòu e3 go 

lọnu ¡e3 ưu] uietu Bup ƒs 'uo dạy) eu 02 
oeuu JonlBu ạp dõu nud 0uJú9 Jợ 812 02 2g2 
ẸA ÁJ uenb "nu Á dgud IpIB uị ộp 0s 02 
uạ)) 'J0| uonBu Bueu uuạI \0A uại| ueB 'oauôu 
I0nBU E02 @1 LUỊS EA ng2 núU 1@Ig nIH ¬ 


l0 ] 


Bu071] ÍU] ạp UEA 
92 ẸA |ỌU Ôu7) JQp @^ 19IQ nạ|u 9g9 nạtú| - 
Buop Buó2 epo eIỗ LuEu; ñs 

02 1J9#0U 93 dệ| EA ÁJ ưnb uiệIUÔU 1Ju03 rleJt| | - 
UA n81Ú|L - 

Buôn| g9 02 Jọnu BuoIB nạtt| - 

90nu 1ÉUI EA 1ep Buñp n§ 

\gns nạIt Bue) ạp Buu tuạn nạtdu ọ2 I3{ B001) 
ueÁnÕu te) uonỗu enb nại nẹlu) Bunp js - 
E7\U! #f0U! ÐỊ ¡gu 'quạq dẹq enb 1a JÈp si BuộI | - 


uIị ôuou 'nỗu ueÁnu 'Bunp u ñA toip 

tu BUÈp 2g |0A tiÉo đại) UọI nạIp 92 enu2 - 
'ượs Ánu) Buọ1) lọnu ñA 2nud 

Bug) êu nạtu) 'oe2 Bườn| p9 ọo BuoIB nạI4| - 
\ệnì Á} 2n) tạp neI1 - 

'uES Án Jonu Buo"ị enb nệtu ẹA Ái dòu 

6uïp /nS 2601| 93 09 ạp 20nu }ÈU/ gA )gp BuẸ) 
Lielị U@ÁnBu Ie) uọnBu ạA @IQ nạJ enu2 - 


Buo 9 Buos gA Bu0H 
Buos Bugq Buop 5ộn(| 9ÀA 
nụ) 0 10u1 0 UgS Ántị BuUoi 
Jọnu/độiôu Buọu đòu, ¡ay 
Buộp Jèo ouo Bunh BunA 
gnb nạIu 2 Bunp ns '2euI 
Jeu 2@lA enb Buouì oeuôu 
uệp U0S Jộp tộ|W) IE2 


0auÖu IonBu #119 @3 1ỊUIS 
uộiU] lg9 gA go Buep øp ap 
(#1 uIpS "ạq tạ 'uẹÁnBụ 
Ig1 Tiệ9 JE]) 2gQ EJUd Jnu 
uIU/ 0S ngJU; 201 up But)A 
ÿ Buộn! g2 Jọnu uỗu uạu) 
\eud enh 6uot] 20nu JÈui 
Bueu uleI Á‡ dòu Bunp uệ|L 


ÔuU@!1⁄2 lu] gA 6u 
tU@Ánúy iA Q2jÐ Up tụ 
tUỤ Ôuo(} P2 JÊA 0S 02 
j0) OgLU jQ16U E712 UỆ2 
đợi ộp 2Ju op2 6UẸN 

'ø BuTP IộN 


76 


đẹu | BuỌG 'anH -ueI41 8n '0utg 

Buenp 'ôueg oe2 'Bueny) uẹÁn| 'BueI2 EH 
uy uọty Buọu uau) ieúa ẹA dạiuồu 8UọN 0S 
gnb nộ\t 02 ÁI 

uenb_ enb ôuou uạÁnBu Ieị uonBu nụd 6uoud 
ue| gA 20V 1Jus BuÉp ep A opq upud đọo - 
U¡UU 7] 7| }ÿq UUẸP 

92 uêu ạp ôuUonud eịp ø 02 Ugs ups Án) 
Jẹ0; 202 Jọnu gA BuoJB )pnx uẹS uạli) jÿ\d| - 


"E2 0E] gA BuE|Ð 

EH 'u0S BuÈ] E1 BIO 'UnỊU0M '9g1 2G 
uI) uou) ôuou ua) ;euaJ ệA dệtuBu BuọN ỌS 
UẸS Án) ÔuọI] (ọnu 

prib nội oe2 Buợu ọp nì 'uỹ ñp tui, 2g2 ượp 
ugtu 0u2 ỗuon| p2 ọ2 BuoIồ uo2 dẹo Bun2 
ñA L2ÍD EA Jenx ugs 27 Bueu og2 BuẸN - 


Bunp uỊị uọA nạ|t] - 

nu ueÁnu› tA u2jp neIu) 'BuøIB nạiu] - 

UpS Ánu; Bu1 lọnu eA !ô| Uọnôu ậA oeq 

ỆA ÁJ ugnb u/ệIUBU UIUDỊ ỆA 20] tạp nạtH| - 
9jnu! enb pq 

\Uệp 0p nộ|WU }0S uiệ|B jq uạiuU jị g9 uẹQ - 


dgu) U02 (IUJ) 

d2 g2 IÈ1) 2g2 0 BuoIÕ g2 enx ues øh| BUẸN - 
2gq 

£JUd In Uelui £A uọÁnBN Áẹ | Buop Buộ2 262 
02 Bu0Iỗ g2 dg2 Bun2 iọn| Buèu! ọ2 enu2 - 
Bu0n| ¡g2 92 Jọnu BuọIB noId) Inu uạ|j\ - 


Uạ1 

9| 2ñA nUỤD| 282 E02 Inu uạ|ul tộÁnU 2g2 - 
Buợn) Iọu! "| 

uonBu ou2 Ibu Bupnud ẹB 2gux 8uộp j¿oU 
Bunuu A Bun! gud ¿2 'ttiộigd 2pnU) Áẹ2 
Buọi) 26¡A a2 têu ạp ệnb nội go dò ‡e3 
2p) tIUE2 tu 0u! uọI) yeud 2ộJA enb Buọu) 
9s nøIự) 90: uẹp 2g2 o2 Buos Iop oe2 BuẸN - 


nu) ni Buôn it] ạA ueU)y 04) - 

Bup ÉU 0S 02 0ẸA ñỊ nệp U0A nạ|ú] - 

BuoIB go do Bun2 ñA t9jp | xọIq 

9Ẹp 'enb nộtu 02 nổu uaÁn\ ñA tojp nại] - 
E9 Jonu uiệ|Uôu 

(JuJj EA JỆnU) ẤY uị BuOU] 2U) Uạp| nạ!U| - 


Buønud eịp g2 
ugS UIES Án) Io| 3¿2 BuU0ï) 
lọnu enb Buou uạllu 
11 )ÿq UUệp 2ệ|A nạIu) uip|B 
ỆA J]U tiệ|UI 049 ÔU @) 1D 
Buộp jÉou go up sq 


Buos 2ón2 uệ|UJ) 
Ig2 ugs Ánu) Buoï nu enb 
nộI oe2 Bueu ạp uẹs Ánu) 
BuoI tọnu ñA and 8uẹy 
Èt I0¡ 2ô) uẹp ogq Buọp en2 
u2 de Bueu uy oe2 BUẸN 


sẽ 


vé 


(og Bun1| §A 2pq eJud 
JqU uạIu!) ex BunA nẹs BunA 
Buop Buỏo 2e2 ouo ñuos lộp 
uệJJ] g2 'oeuÔU ulplỗ tọp 
EQX uie\U d0U 18 2g} UE2 
tu 0u: uei) )pUđ ạp Bunp 
uJ) ỆA }ỆnU) Á 20U £0u3 ufị 
Buou) “nu uaÁnty ñA 9jp 
IpA uÉ2 den Buon2 Bug| 


té 


Bởi 


B1) tiạ|UU UạIq UA tu!) 22 (IN8f/1 

uetq UueÁnôư Ie) nụd Buoud tie| 

BA UoJq 20U tJuJs BuÈp ep gA oeq Ueud dọo - 
“UES 

Ấp Jọnu ÖưeS )gq IUẸp 7) lop ugÁn2 / 
u9Iq UøA LIẹp n2 02 ñu0S tọp tệtu) (2 UtetU 
UpS ÁnU BU01} lọnu 01) (6A @A 270) UỆUU EA 
ñA (9|P 2E9 JDA uiệ2 dạI; enb nạIUJ og2 BUẸN - 


6uïip uJ) uọA nạ|J| - 

nu ugÁnu3 ñA 1J9jp nọlu) - 

upS Án Buọ!) tonu ga tô| uọnnôu ệA oeq 

ỆA Á| uUẹnb uiệIlBU quJị ÿA 20) Uọp| nọ|U| - 
dệJuBu Buou 2g que2 eou 

Buèp Ep 0u) ÁÈA 0p 102 UE2 U8|đ U9A JEP |ÿQ - 


\UEU1 IS UJEJổ jq Ue1Uu ?\ tö| IonBN - 


ạnH 

-u@lJj E/IJ| £A qUỊN ôupnp) uulị 22 (N8f\ 
LU@Án) uạ)] 

Buos ueÁnU2 uẹp nôu eo en2 Buợs Iop tlưịp 
uọ EA 72 tUjp ‡g] p nồu uạÁnux 'Bưñp tu 
'Ệnt Á{ 20 £ot) !ọ) 0auôu uẹp IonBu en2 
UÉ9 dại, Bueu p\bj Lộ} J2 tiệ} nạp 0É) - 


'20nud duỊg gA 0uu 

Ág] '2gi 20Q 'UạÁnBu !E\| 'Iÿq uọA 'QUIq ¿0H 
úu} tot) Buọu têI Jpdd| ệA dộtuôu BUỌN 0S 
'đỏu t2Jư) ues Ánu) Buo!) 

lọnu euôu Buo2 Bưnp dẹ pA uèo dạn Joul 
Bượp 'Buop B2 Át uenb os 02 tiạn go guỗu 
U9U] Jtld 2074 uạl2 tội 90U) ệA Bulp 
Ấẹx 3giA enb Buoui ọu Bưọ[ Jou n2 ịp uẹp 


| 92 tp 8Jỗ 0u ạ\ tJUl Buos top oeo BuẸN - 


nu uaÁnuy 

I0A UÈ2 độI) E2 EA ÕUñp ulJỊ U0A nạ|j| - 
uS Ánu) Bu0n iọnu EA 

0| IọnBu Á| uenb ạA ueq 02 2nu uạh nạItJ| - 
UEU)| 0U) )g1 Uos 2ỏn2 uạu 'Iep 

1Ep ÁI uenb uenB 02 2g2 IpA u uạI| g2 Buoty - 
79 p \ue2 np Buos 9ðn2 

Bues ueÁno Jgud uẹu 2g que2 )gp nạI| - 


nỗu uaÁnu Buộp you ẹA unp uỊ nạtú| - 
tòi uọnôu Buñp 

¡ 1s IpnBu Bunuu eiIB sp) dòu gA eu t|| nạ|U | - | 
'Buop 6uôo ÁJ uenb 22IA 0tị2 

0ï @U Ul@|lBU Uuh| ÿA tJ2ÿS Uu/U2 262 nạ|u| - 
'uệS Án Buọi] JọnU Uau ;gud EA Ið| 

nu A ogq gA ÁJ uẹnb uiộItJBU tu, EA 2/0) 
uệI fìlelU) ỆA E2 @LÕU 0U2 20n| UạtU2 nạMJ[ - 


ZZ. ii 2 


T— 


'nôu uaÁnux 'Buñp 
U/} ñA Lj9jP 2g9 EA Jọnu uñu 
BUQ2 UÈO dại 'tuệs Án; 
BUỌI} |QNU 01} JEA @A 20) 
uÈUu 0e2 Buẹu enb Bugu 
Uatq ueA BURñA o@IỗU up 
nu ouo Buos Iọp uộI\) Iệ2 


TÊU uaÁnuy 
Bunp uỊ ñA t9jp 2g ÿA (eU) 
ueÁnuu Jọnu 'Buọ| g2 Ionu) 
uệS Án) Bưọ/) lọnU yệntJ| ÁJ 
lọA tiệo dại enb Buou (ạnH 
Uạ¡ NI) Buelo ueỊ- 
gụd '{UuIN BuẹnD) uo] ¿H4 
tujA ọ nu n2 Jệp 2 Buouy 
'0eBu uẹp nu 0u2 uos 
IỌP Uộ|U) IE9 ỆA J9 (up lý} 


UPS Án). 
6uon lọnu Buou ạJ 22 
UQU] 1ỆUd ÿA go g8 ÁI dòu 
Áj uenb 2u 6upnud ae 
l0A uệo đạn 29IA enb Buou) 
BJU2 0 uuenb 6uos uiẹp 
UuEuUu 002 @3 1UIS BUÈp EQ 


—— 


T—— 


t¿ 


BUo" jU) ạA }gIq nọt nạ} - 


9é 


78 


u/eu Buenp) 'Bueu 

EŒ 'ạnH -ueIuì enuL 'i¡ BugnD 'uuịg Bunp) 
'tUl) EH 'Uy @uBN 0U ưEu¡ du) 222 N8ĩ 
ðỊ 20nu 

Jonu A uatg tọnu uôu enb ôuou ỗuos Iop 
0E2 Buợu ạp uJệ| 20¡A 0È} 'dệuU nự) 6uẹ| - 


2gu BuInA 2g2 EA nại 2g 

TU 1uỊg 'uệnt) HUỊN '000) EH Uy @UBN 
\u} 2£2 N8í\ eA n2 uẹp Buợp Buộo 2g2 
Jonu! Buộï! ưạy) I0UI 

Ignx ugs 2nu) Buonud Buñp dẹ ẹA nộ) IoIB 
3@JA erIb BuQu) 01 tí tielB 'dệuu nụ Bup| - 


JệU! UộI) net 'Burp urị uọA nạIdL - 

g2 nụu 9ònp Bun đẹp entJ2 nu ưaÁntJy na LJÐjQ - 
Ôi] 9U 420S U12 nạ|H| - 

JE) ugI) nJu3 ugổ 

Ieqd Buonu) ệ¡\ŠU 2e nệu J3 uạI, nạIQ - 


0i ñIỆUi U/3 JỆp 2Ệ0U ÿp 02 BuQUy - 


0!\ 0U J9ỆS (JUJU2 ng|d| - 
Buïp uIị uọA nạ|U| - 

UỆS Ánt) JọnU 

ouo Bugi eu g2 6uou '2gux Buộp Jeou Bues 
U@Ánu2 ạp LUậ†IÔU tup{ gA 20) tọb{ rieJW¡ - 
tueq dẹq 

Buos 2òna 'quịp uọ Buou ÿA dpui đẹuqu nụ| - 
(UE2 2Óp JB'X Lls 02 ÁnỔN - 


'8l) u98'U\q te “tui 

UIEN 2ÓnU) WVSINVS BunA p Buợp Buộo 
'tð| uonBu ÁI đòu Bunp 7s ẹA 'UES Án] 

Buo¡) lọnu Buộp you 22 Buep ep 1uel 1eud 
9ạ|A Enb Buot yọn yẹp BunA 2¿ou ueu! dẹÕu 
Bun! uợi 0gq nụ 2g2 en2 uiệp BuA ọ Buos 
6uop Buộ2 o2 Buos 2ộn2 tuịp U0 LIỆP 0g - 


'ueÁnBu Ie) 2eu Jeu Buolj !tọp Áeu) Bunuu 

0p g\ tupị dệuu nưị 6uộp êou Buot 0l) 043; - 
tiệItJ 9 912 02 EA Ö1} 0U 126S tjUJU2 nọIt | - 
'20U tIuIs BuÈp 6p A 0e 'UES Án) lôi 

uonôu ÁI Uuenb gA Buo)) 1ọnu 201 uại nẹlt] - 
uIetJd UUEX jq 9A 0pq BufA 

9g2 0 TệĐ| UẺ2 uUệp ÔunA 22 0 tôi u0nÔN - 


uạIq 
U81) UES ÁnU] lọnu @uÔU 
enb Buou reu uạÁnp \p2 
IEq 2g2 ø Buos (Jus oeuUu 
uẹp Buop Buỏ2 262 0u2 Liệt 
9ạIA 06) ệA dệUu nưì BuE[ 


'Bunp un 'nồu 
uÁnub ñA tJ2jp 282 PA 'Õub) 
ÉU 'UES ÁnU| JọnU uôu 
Buo2 lọA uẺ2 den 2ñ Bueu 
082 PUẸU 0U UạI U8A 
0@uÖu Ionu1 uig| ÔUJ 2g2 042 
dẹuu nưụị uonôu Buếp eq 


tgS Án 
lòi uonBu á uenb ẹA Buon 
Jonu 012 02 UeS Iöị uonBu 
Buip Js 224A BupQ 13A 
S Buï1 ệA 0E ỆA VSMIVH 
BunA Buợp Ôuộ2 b2 
Bưọs Lệ nạp oe2 BUẸN 


Mš 


Tơ 


let tJjj 'ạnH uetu) enu '6ue|ô 

tH 'Buenb ưeán| 'uè2 2pg (ulì 22 N8ĩ 
0euỗu 

tiẹp Ôuọp Bưộ g2 L† IÖ| ñA 28Ud uiệqU 0) 
0 2S 1JUJ2 2g2 Jz3 u ệA Á| ưệnb 20n| 
U82 UộIt 21) 2¿IA enb Buouy UIES Án] 2ÓU 
tJus BuÉp Ep ạA oeq ẹA Ió| uọnBu Ll9I) Jÿt|d - 


` 


Buñp uị uọA nạtJL 

: uạÁnBu iE\ 2g] JEu BU01] Iọp 

ẨÁu¡ Bunuu 0p au Áeu ue uiei Buonu ulị 01M - 
uộIU 271] @2 02 EA 01] 0t 1J2pS UUU2 nạ! - 
90U 
\Ius Buép ep $A ogq nưu Bun2 0es Ánu) Bưội 
lọnu ẹA Jôi uọnBu Áj unb ạA 2n) uạI nạIU|| - 
Buon 
ulạilÖU (l2g2 JQU1 UệÁnÕu 6ì ts uielỗ ñG - 


BuEIỗ uọIyị 'ej2 eg 'ướn) uIg 'e0U QUEt 
gBu 6upnD 'ạnH -uelu enu| ì Bugnp 
'BU0uad IgH 'quu Buenp du!) 22 QN8ñ 

UIq Jọnu euôu 
ueU) jetd gA uonuởd eịp Buojõ 2g2 lọA dỏu 
nud !0 lọnu Buou) ệu Buäp Áẹx 5ạtA enb 6uouy 
Buop Bu2 2g2 ou2 Buos Iọp oe2 BUẸN 


'Áep p Buos Buop Buộo ag2 
02 nu u@Ánty gA BUIp UJị nA toip g2 BuotJy - 


lỏi uọnBu 6unp /s Iọp ueÁnu2 Ji Bung 0q 
đệuu nựi uonôu 0è) 2/0) Buonud 2g2 n@ItJ| - 


IE\.u8I1] 
19 09 nu Bug2 61; 0u (2pS duJU2 209 nạIu| - 
30U Uuts BuÈp ep ệA Oeq ' IÝ 
uorBu Á| ượnb gA Buo!; J0nu 20) ueh nu] - 
uIIB ÁnS jq tỏi UọnlBN - 


enb nệ|U g9 Á ugnb 
EA $A 0pq dpúd Luệi 2g2 
enb ỗuou) 'oeuBu uẹp Buop 
Buộ2 262 02 J9! I0| JÉ| tiep 
LJEU UỆS ẤpU] 30L tUỊS 
BuÉp ep uẹÁnBu Iạị uonBu 
ÁJ döU ỆA Jẹp n| 2gu1 IEyị 


'deu nị 
nẹp uaIq Iọnu jệnu) Á} 2g2 
Bunp đẹ 0s 02 uạn 'uaIq u0) 
0EQ 2ñA nu I0A tue1 dẹ|B 
Buos Ieụ ueÁnp BunA Buop 
Bu02 32 ou2 Iẹp nẹ| Buont 
0auI Buos Iộp oe2 BUẸN 


tLé 


zLZ_| 


=) 
œ 


Ị tuJ) g9 nBu ueÁnu3 u!e) Bun } 

'ex BUA 'nes 
BưnA 'nu ueIu 'ồuEBu tẹq BurA 0euÔu ộu 2go 
uạp ugs Án) Buon Iọnu yến} Á3 '20U) Ưọp| eq 
LI8Án!† loni Buèu: 'u) Buou) Buou $ự o2 Bun2 


¬ 


NU uaÁn)ị nộI| !ợì nại - 
(nạIt) )! J9 đè) 'ogg 'Iẹp 
Bunu2 Iêp uỊị öuoui Buou) ậu enb nộu uaÁnu 
du) 6uont2 ) nồu uÁnu un Buot} nẹl| - 


'0ud queu) tu 

go nu ueÁnu 'Buu uaÁnuy utợị Bunl} 
'ÁJ uẹnib 

EA J0nU LUạJUBU tu 'yÿnt} Áx nu funo UỆ 
2n 1onu BuoIỗ dẹ2 Bun 2A p2 ul0B oeq 
'enb nệI 02 nôu uaÁnu ñA dojp uưeui Ápq 


uệS Án | ôg 

ÔI| JE| EU 282 £A ueÁnb tJuyu2 uenb 

Ø9 og2 'Bu0p Buộ2 2g2 '0ạuôu uẹp 'ueuu 
ÿ2 /JA U0P 2g9 EnIỗ ạu uạI| Jọui B"ập ÁẹX - 
'ugs Án] lôi uọnBu 

ÁJ upnb ẹA Buoi lọnu 0uu oeuôu u!pI6 lọp 
gọX Bttộp Éou qượ upud nọi| n Buou) éU 02 - 
- EỊ 0U £p uệq UEA nUU ydVS 

90nị tộItO JE\3| Uau‡ uẹs n| ộq dnIo - 


F———=- ———— — '-————-— .......................ằ————._ | 


BuoIB uoo dgo Bun2 ña d9jP 1ệIq 

9Ep £nb nạI| 02 nồu ueÁntJy ñA tl9jp nạlU| - 
u£S Án) uoI 

JọnU uườIBU (up{ @A yệnU} Á{ 20) ah; nộIUL - 
nồu 

u@ÁntJy ñA t9jP. ọn| BuÈuu/Bu0u) ệt 02 n2 - 


'ex 
BunA nẹs ÕưA ẹA Inu uợIui 
'BueBu gq BunA uẹp Buou 
0ø nu ueÁnu uI Buou) 
uiị Puonu2 Buập ÁgX 


óu 
Buọu gu Ánb ues Án) BUọni 
Jọnu @uồu ou2 nôu uÁnux 


ñA t9jp Bu0U) ậ u8U] )eud 


uS Ánu) 

Buợ1) lọnu 0u oauÔu Jọp eọx enb )ey 'uiệIUồu 
4u) 2S J9 ạp 2| tiệlị 6U04) ậ 9 gnu2 - 
: 'UẸP UEUU 09 

Buos 2nu! oeo Bueu ẹA oauÔu tuElổ lọp eọx 
9ộJA u0J) ọu en2 @) 2Au) Bueu uiệI) lộA ôupp 
UỆUU LỊUU 201p E12 ueS Án) BUọn IọnN - 


ˆ——=—-=-.-.-._—.-'—.=—--' 


'0ouÕu uigIồ 
IỌP E0X 2g] U02 I0A lọp 
ulgS Án] BU01) |ọnu E2 202 
12) Buonu que Bunuu Án 
J¿ud uieu (ydyS) ,oeuôu 
UIEIB lỌĐ Eọx ñA 2ñud 
BunA uẹq Buọn !ọnu tại] 
1ÿ, 20P| tlộI2 JEtb| U81 


lọp tiệJ gu 2g 202 øIô 
uIị BUQU] !ọp 061 uộIU) IE2 


'€ BUPP IỌN 


+ 


61 


0ạ| Buo| U02 
uenb nu uenb 02 22 JIB uIì Bu0t) Jộp 0611 - 


„ — uenb Lọl| Ues ÁnU| 0S 22 'UES ÁnU Lò uợIU 2ñ) 29A 012 3Ä| ueuu u0nÔU ngu 1 - nạÁ Buổi] 0) 0S )0U! 
E¡ ÁEB LJ2jD qưệq £A Bu0/U] J0! @A I0| )eq t0u1 U@Án2 Uliộ|UÖU tu '2n; Uạn} nạIú† - | p ueiq teA ups Án Buọn 
Buộp 2g) 2g2 0p 01 II\1 @U2 UêU 'ưjq UaA uạ|ut (2Ẻ0U | lọnu 02 o2 /#) quộq tl2Ip 


gA tJ260U Ánb nạt) "eud ñị qun Bươu! 
9 UoIq UI2A UẸS Áp) 6u; Jọnu u@I] \etg - 


BUONH IQUI JÿOS UIAÐ| ẸA 


6u^ uạq ugS Ấp) Buo tọnu ueJ 1£ud Uueuu 
ogq ñp Buou| ậu đội ta] | Z 


2\ 
87) UieÐ{ #A U2£0U a3 dợt 6Uot) @t| dệt 18I41 - | tọ 


BupA uạq du net) uộ ueI 0euôu 

UJBIB |Qp E0X 012 7 NẸP U0A UonÔU 282 - 
j UES uẹp Buou 

Ánu) Buon Iợnu nno uẹl\ôu trộiA 'ạnH -uạI) | 919 TọtU 20n0 op dhIỗ E9 uạu '219 UêU uọo 
EJU[ ỆA Uy 9uBN '£0t 1Jưeu| ups Ánủ| 0S nu uIaÁnub 0q 2 ø119 ộp du) ỆA 20) UẺUN - 
òq 6uon)) Jọu! | 20nU UES 

Buni 2gq le uạÁnp BunA odo Buoni) Joui jệu4 | 9A 8Ð UÿA 9ÿ2 \Ánb JgiB q2gs UJ9 nệII - | án; Buon Jọnu uạy) eud 
A BunA uẹq ulẹs Ánu: Buo!) Jọnu tai] \ệtđ - 0£2 e/J9 4| ưenb ộp tuu; 'deu) jgns BueN - | 6o} BuộñA) Iọui Á uenD | tỳ 


'01 J1 3J BUộnM] J0U1 0) 

UE UES Jêt Án] Jọnu ạuỗu 
Buoo tiệU dại uộI1 j?td 
-y Bunp IộN 


82 


'A'A '0] OEQ 2ñp 

0gIO 0Ñ 'UES ÁnU| ộq en2 Buonl tiộiA e2 
Bượnn iu IpA uẹo dại Bueu gu o2 Bupu 
uleud uẹS Buốn| p2 U} Ánp tieu 

'0Uu QUI Ánh IÈJ uublị I0A 6u đẹp u2eou 
nụ nes 3ộIA 6uo2 BuoJ) Bueu Á» U8I) JEtd 


82 uêu Buon) it) ệA uiệIt|BU 
\uI nọIt) 0p 1s ulgIB jq tueid ues Buôn| p2 


0u 0u! Ánb J1) 
9g2 02 dDự nud eo nưị 
nes guBu uo2 U9H }Etdj 


— 


\UJN\{ !J2 9H 0đ tuu | 20p nụ; uiệ] BuọN 
20U JÉG BU@M† 'g2 @4ÖN IÓH '£'Z'} Uệs Án) 
Bội) lọnu nno uetUu uộiA 'ues ÁnU| ó8 

nỆ9 nựu 02t) ues Ánu) BuoJô Jpnx ues 
| 261A Ôuoh) 1U ti tị tệ Ấ‡ 989 tạ] jệtd - 


90U UUJS 
BUÈp ED J0A |0p EOp øp 0U: 0) J0 Buọp '2etJ 
uẸp /IBU 22 En9 2) UUI (2I JôỊ uọnBu uọp dại; 
3ï) Buonu tuệ Áeu nạIQ 'u)uu #) 7ì igq quẸp 
\og2 Bueq ups Áp) BuoiB Áe| Buonu) uýui 
90nU ƯẹS Án) ôuo!¡ Jọnu uẹp Ipnôu BupuN - 


9X dplB pA 
@U) UQÁnU 'uaIq g2 Jeo| 2g2 
UỆS (0S JÈT] Ấ† UaU] p4 


%ỳ 


f]2 uạILJBU Liộ|A 262 

ðỊ trênu) Buoub 

B0; Jọu! eo Ôuộp 2g¡ BuonU qup jq ạp 
BUI)A Ọ JÉ!) 282 I0A JOp tiệtU 28) 1] 92 deu) 
ñỊ nạp ỆA uộ|ự 28] ạp guôu Buọ2 uau Jpt 


Šuii 

uạI\U Ủ IÖ† uonỗu gA oụ 

En2 Bueu pự3 I0A dòu nụd 6uotJy uBu Buo2 op 
Ues Ánu Buo:) lọnu Bueu eux ọ2 BuotIy Buntu 
(ỊP EIÕ ÓU 3] UlX Jọp UaÁn2 uUleIy uy BueB 
99 jEp 02 Buoul uẹp nÔu uup eỊịõ òụ nạNN "| 


'Bượn 
lU) ng2 nuư o2 teo| Bunqu 
lọA lop ÕuọI 'Up 20) uiọô 
08 đEU¡ 7 nẸp J2A UạIq 
lọnu @uBu ổuo2 ual jeUa 


\uI 22 uou) Buou ualr JptJa ệA dạIJBu BuọN 
Ø§ U8IQ U2A du] 2g2 ugs 4nU) 0S '£'Z'| 
ïJ9 0glUBN tộiA 262 'JÕ| uọnôu $A 088 212 

E) ÁEB UJ2Ip 
tệ 0p 02 I1 BunU 92 UêU 29|A Bueq ugs 
Ấq BUợI lon ep2 Juị gu uun o2 BUẸN - 


09 J6; ỗuip 0s uou! uạÁnu2 uệi Buonud 

9g2 nuu un2 uẹop ue2 ÔupU Á3j nạ|J| - 
(JĐịp tuộq Á| uẹnb ạa u1ộ;UÕu (tị '2n 

ư9I neI) nổu ueÁnU ỏq uẹo eA uẹp BuoN - 
BUo/] ulạIBu 


JÉu 9g Bundu 8! ÁgB ạs tệ! | 1J3íp quộn - | gA Á‡ uenb Bượn2 Buợi | ẹy 
Khê =5! lê 20/00) 


JU tu EA JệU ugÁnp tạ)! 
Liep Bưở] du, 2g2 ø US 
Áp) ¡ÈA Buộp u2jp luộq 20A 
tulị Ôu01 ñA g2jp dẹ2 Buno 


F 


Chịu trách nhiệm xuất bản 
LÊ VĂN THỊNH 
Chịu trách nhiệm nội dung 
VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 1 
Biên tập và sửa bản in 
NGUYÊN TRUNG THÀNH 
Bìa 
LÊ THƯ 


In 1.500 bản khổ 15 x 21cm tại Xưởng in NXBNN. Giấy chấp 
nhận KHĐT số 54/313 do CXB cấp ngày 12/3/2001. n xong và 
nộp lưu chiểu quý IV/2001. 


84 


63 — 630 


`*TIRI ^⁄%/\Í1 


— 54/313 - 2001 Cjðiá: 90(){ 


